TUỆ TÂM THIÊN THƯ QUÁN 
34/2 Đường 758, Ấp Xóm Mới, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 


LD 
c` 


> 


Giảng sư: Tỳ Kheo Thích Minh Tâm 
BAN TUỆ TÂM MEDIA THỰC HIỆN 


LỜI CM ƠN 
“Khi con cái quấy khóc, vòi vĩnh, quấy nhiễu, bố mẹ thường vứt cho con 
chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại thần kỳ chứa đựng cả thế giới trong đó, 
đủ màu sắc để trẻ chơi cho yên thân - yên thân trẻ và yên thân cả người 
làm bố làm mẹ. 
Bồ mẹ lại không biết, như vậy là mình đã tự tay giết chết con mình. 
Đầu tiên là con mắt trẻ bị hư. Điều thứ nhì là cái não trẻ luôn luôn kích 
động. Khi mà đứa bé thích quá, thì lập tức não cũng như các bộ phận sẽ 
tiết ra hóa chất điều khiển toàn thân và ý của trẻ. Một trong những chất 
đó là Adrenaline tiết ra từ tuyến thượng thận, nó làm cho toàn thân rung 
lên, sướng lắm, khoái lăm, nhưng mà đó là CHẤT ĐỘC. Sự tích lũy của 
cái độc tố đó lâu ngày nó giết đứa trẻ, giết cái mắt nó mờ đi, giết cái trí 
nó ngu đần đi, và giết toàn cơ thể nó bị bệnh”. 
Trích bài 9 — Nhân quả 
Nhiều người sẽ đặt câu hỏi, câu chuyện được trích ấy thì liên quan gì 
đến thiền? Có đấy, câu chuyện ấy là thí dụ rõ rệt nhất cho luật nhân quả, 
nhân A mà lại chứng quả B - người làm bồ làm mẹ tưởng như đã cho con 
thứ tốt nhất nhưng lại sinh ra hậu quả khôn lường. Luật nhân quả thì liên 
quan gì đến thiền? Lại có đấy, vì nêu ngồi thiền mà không tin luật nhân 
quả thì chẳng có thành tựu gì hết, cũng chỉ là diễn thêm một vở tuồng mà 
thôi. 
Thưa các bạn, 
Vũ trụ vận hành có logic, và mỗi thực thể chúng ta cũng vậy, buộc phải 
phù hợp với logic của vũ trụ. Giả sử bạn không tin vào nhân quả, thì hãy 
tin vào điều đó. Khi các bạn thiền, nếu không hiểu rõ sự vận hành có tính 
quy luật ấy, thì tất cả chỉ 
1 
mông lung như một trò đùa và bạn không thê tới cái đích cần tới. Chính 
vì lý do đó mà không ít người đã đặt câu hỏi ngơ ngác rằng: tôi đã thiền 4 
năm mà sao không thấy gì khác cả? Thiền tuệ Vipassana là cuốn sách tập 


1 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


hợp 10 bài giảng về thiền Vipassana do tỳ kheo Thích Minh Tâm giảng 
tại Tuệ 

Tâm Thiền Thư Quán vào Mùa An Cư năm 2019. Chúng tôi đã đánh 
máy lại, biên tập, in thành sách với mong muốn cuốn sách này có thể đến 
được với nhiều người, giúp cộng đồng nhận diện rõ thiền là gì, thiền thế 
nào cho được lợi lạc. Thiền chẳng thê giúp các bạn chứng thánh; nhưng 
chắc chắn thiền đúng sẽ mang đến cho các bạn sự hạnh phúc ngay trong 
cuộc sống hiện tại này. 

Nếu bạn có duyên cầm cuốn sách này trên tay, hãy đừng vội phản ứng 
với vài “liều thuốc đắng” trong từng bài giảng. Hãy biết nhặt nhạnh, thử 
nghiệm, trải nghiệm, chậm thôi, từ từ trải nghiệm. Chăng có bài học nào 
quý giá bằng chính sự trải nghiệm của bản thân mỗi người! 


Nhóm hoằng pháp Tuệ Tâm, bao gồm: 

Ban biên tập: Nghiêm Lê — Vân Anh 

Ghi hình và thu âm: Minh Điền, Song Thu 

Đánh máy: Phạm Thị Thanh Duyên,Võ Lê Trung, Đoàn Nhật 

Tân, Trịnh Thế Lữ, Nguyễn Khánh Hòa và nhóm công ty Ngàn Thông 
Xin kính báo! 

Thành kính trí ân Giảng Sư Thích Minh Tâm, vị thầy đã tận tụy giảng 
dạy Phật Pháp và Thiên cho hàng Phật tử chúng con tu tập. 


2 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


THIÊN HƠI THỎ 
MINDFULNESS INMIEDIRTION 


Thiền có nhiều đề mục, sách vở dạy rất nhiều, nói nhiều về 
thiền hơi thở, từ những người học rất giỏi học rất nhiều. Các 
VỊ hành giả, các vị đại sư từ Ân Độ, Thái Lan, Myanmar đều 
nói rằng mượn hơi thở làm đề mục và đề cao cảnh giác nghĩa 
là chúng ta quan sát những gì đang xảy ra nơi thân, thọ, tâm, 
pháp. Tại sao chúng ta lại chú tâm vào hơi thở? Đức phật nói 
rất rõ: “thân 5 căn là chính: mắt, tai, lưỡi, mũi, thân. Còn “ý” 
không phải là căn, “ý” là do 5Š căn có mới sinh ra ý. Nếu không 
có 5 căn: mắt, tai, kớt mũi, thân thì không có ý. Ý là mượn từ 
5 căn mà sinh ra. Trần thì có 6 cái: sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp. Mỗi một bộ phận con người chúng ta có khả năng giới 
hạn, giao tiếp với một đối tượng bên ngoài, đối tượng ở đây có 
nghĩa chỉ cái biểu trưng của sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. 
Ví dụ: mắt chỉ nhìn thấy ánh sáng, vật chất chứ không thê ngửi 
thấy mùi; muốn ngửi thấy mùi thì phải nhờ cái mũi, cái mũi 
không thể nhìn được, mũi không có chức năng này. 

Vào thời đức Phật có nhiều trường phái về thiền và có rất 
nhiều đề mục. Có nhiều người, nhiều trường phái mượn ý kiến 
nảy, phương tiện kia để tập trung thiền. Đức Phật nói rất rõ 5 
căn va chạm với nhau hay 6 trần va chạm với nhau thì sinh 
ra cái nhớ tức là cái thức. Và Đức Phật cũng nói rất rõ sự va 
chạm của 5 căn với nhau, 6 trần với nhau trong đời sống hàng 
ngày khiến chúng ta thỏa thích và hưởng các dục lạc hoặc khó 


3 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


trong các đối tượng đó, va chạm đó: sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Cho nên khi chết, cái thức 
- cái nhớ của những gì sinh hoạt hàng ngày nó đây chúng ta 
đi tái sinh. Những cái nhớ hàng ngày đều tạo ra những cái 
chuỗi và những cái chuỗi đó có những hình dáng, trạng, tướng 
khác nhau. Một trong những cái mà chúng ta cần phải nhớ, 
mà lại thường xuyên không nhớ, là hơi thở. Ngay lúc chúng 
ta vừa mới sinh, khi chúng ta vừa mới chào đời cái gì chúng 
ta học đầu tiên? Tư tưởng, triết học, tham, sân, si,... học cái gì 
? Không! Ngay đầu còn file tiên lúc chào đời, chúng ta phải 
học thở. Khi đứa bé mới sinh ra, bác sĩ nắm hai cái chân của 
đứa bé, đánh vào đít nó cho đến khi nào nó khóc thở. Nó khóc 
tức là thở, nó thở tức là nó sống, nếu không khóc - không thở 
là nó chết. Chúng ta không có học cái tham, sân, si; chồng vợ 
yêu thương, kiến thức. Ngay lúc chúng. ta mới sinh Ta, chúng 
ta không có học về cái truyền thuyết, về tư tưởng, về giáo lý, 
về tham - sân - si, về vợ - chồng, về cảm xúc dục lạc. Nhưng 
cho tới ngày hôm nay, chúng ta đã học quá nhiều thứ khác mà 
quên mất bài học đầu tiên là hơi thở. Chúng ta chỉ lo kiếm tiền, 
danh vọng, nhà cửa,... kiếm cái “của tôi”. Chúng ta cô găng bôi 
dưỡng, tăng trưởng, cảm giác những cái mình đang có. 

Cứ như vậy, chúng ta quên mắt hơi thở và coi thường nó. Bao 
nhiêu năm hành thiền, các bạn thử nghĩ trong một ngày có 
bao nhiêu giây đồng hồ chúng ta thực hành cái thở đó mà có 
ý thức? Hay chúng ta thở trong thở vô thức? Tâm của chúng 
ta nghĩ tới nhà, cửa, xe, ăn gì, ngồi ở đâu, ngủ ở đâu. Có bao 
giờ chúng ta biết mình đang thở không? Hơi thở vẫn đều tại 
vì ngay giờ phút đầu tiên chào đời đã học thở, nhưng đang thở 
một cách vô thức. Thở vào, thở ra và cứ thế mà thở. Vì các bạn 
không chú tâm tập hơi thở như hồi các bạn mới sinh ra, cho 


4 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


nên các bạn sống hàng ngày đều va chạm những sự sân, giận, 
buôn, phiền, không vừa lòng thì lập tức hơi thở dồn dập. Nếu 
như chúng ta không biết kiểm soát hơi thở thì lúc đó tim mình 
đang bị hại, não mình đang bị hại, các bạn có biết không? 

Khi chúng ta nổi sân hay tham thì lập tức nó tiêu diệt cái não 
của ta. Cái sân có nhiều loại, nhiều hình dáng, cường độ, tần 
số, không giống nhau. Có nhiều khi các bạn thấy được sự việc 
gì đó bất mãn mà các bạn cười một cái, nụ cười này không phải 
là vui đâu, mà cũng là sân. Sân dưới hình thức nào cũng vẫn 
là sân, ít hay nhiều cũng vẫn là sân. Mà khi các bạn có những 
cái sân như vậy thì lập tức trước hết sẽ tiêu diêt cái bộ não. 
Khoa học đã chứng minh trong Ï giây chúng ta có sân giận thì 
có 3.000.000 tế bảo não bị giết chết. Cũng không thấy làm lạ, 
nhiều người quen sống như vậy, không kiểm soát được hơi thở 
khi sân hận, đề khi lớn tuổi một chút thì sinh ra lắm cẩm, quên 
trước quên sau không còn nhớ gÌ hết. Theo sự khám phá của Y 
học, nếu các bạn ưa sân, hận, buồn phiền trong cuộc sông hàng 
ngày thì tới khoảng tuổi 60 - 65 chúng ta sẽ trở nên lâm câm. 
Sân hận nhiều thì tế bào não bị giết nhiều, đến lúc già trở nên 
lâm cẩm, quên nhớ. 

Tổng thống Ronald Regan của Mỹ là một điển hình, Ông bị 
bệnh lãng trí do sân hận quá nhiều nên trước khi chết không 
còn nhớ vợ tên gì, ăn cũng không nhận biết đó là thức ăn gì. 
Bởi vì ông ấy không thực tập thiền nên không tăng trưởng trí 
nhớ. Hành thiền sẽ tăng trưởng trí nhớ. Chúng ta nên cân thận 
việc học được từ mắt, tai, mũi, lưỡi; nếu không cảnh giác thì 
nó sẽ dẫn đến “cuộc sống mới”,à “cuộc sống mới” đó là gì thì 
chưa biết được. Tắt cả những tôn giáo, không riêng gì đạo Phật 
đều có khuyên rằng nếu người nảo ưa sân hận thì khi chết sẽ 
thành súc sinh tại vì nó vô minh. 


5 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


Câu hỏi đặt ra là có thiền hơi thở không? Kính thưa chư vị, 
khăng định trong kinh sách Phật dạy, cũng như trong pháp 
hành trì không có thiền hơi thở. Tỉnh giác, chánh niệm trong 
hơi thở không đồng nghĩa với thiền hơi thở. Cho nên thiền ở 
đây mượn hơi thở làm đề mục, chứ không phải thiền hơi thở. 
Khi chú tâm vào hơi thở để cho tâm lắng động, tâm được định 
thì mới nghiên cứu được cái gì đang xảy ra nơi nơi thân, nơi 
thọ, nơi tâm, nơi pháp. Không phải giống như là ăn cơm trưa, 
để cơm vào miệng mà nhai. Sư nói rằng: có rất nhiều vị khi 
ngồi ăn không có cảnh giác, chỉ thấy ăn ngon, múc lia lịa. Cách 
hành trì như vậy như đã đồng hóa mình như súc sinh. Súc sinh 
cũng như vậy, nó có thói quen ăn và hành xử như vậy. Cho nên 
thiền chỉ mượn hơi thở làm đề mục, chứ không phải thiền hơi 
thở. Thế nên phải dịch đúng là: tỉnh giác, chánh niệm trong hơi 
thở; chớ không phải thiền hơi thở. 

Tại sao hơi thở lại quan trọng như thế? Tại vì những đề mục 
gì mà chúng ta chú tâm như: ánh sáng, ngọn đèn, cái bông 
đều có sẽ thay đổi; chỉ hơi thở không có thay đổi. Chỉ riêng 
hơi thở là gắn bó với bản thân cho đến khi chết. Khi chúng ta 
chấm dứt không thở nữa là châm dứt cuộc đời. Phải phân biệt 
được hơi thở đi vào, hơi thở đi ra và cái hành động thở. Hai cái 
này là khác biệt. Nhiều người cứ chú tâm vào hơi thở, đặt cái 
tâm ngay cái mũi rồi thấy cái mũi nhột nhột. Thật sự cái thiền 
không phải chú ý vào cái mũi; là chú ý vào đó để thấy được hơi 
thở vào ra thì tâm mới được tĩnh, không lăng xăng. Bao nhiêu 
năm chúng ta sông ' là bây nhiêu năm chúng ta lang thang trong 
cái nghe - ngửi - nếm - nhìn. Cái thân có mắt nhìn - tai nghe - 
mũi ngửi thì cái tâm phát sinh. Khi mắt nhìn thấy, ví dụ, như 
cái bông thì mắt nhìn gắn liền vào cái bông. Lúc đó cảm giác 
tiêu cực hay tích cực sinh ra là do não chứ không liên quan đến 


6 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


cái bông hay đặc tánh của nó. Buổi sáng, mỗi người có nhìn 
về cái bông khác nhau. Sáng thích, trưa không thích đều có 
nguyên nhân nào đó. Buổi tối lại càng không thích vì một 
nguyên nhân khác. Cảm giác về cái bông thay đôi trong khi cái 
bông không thay đổi. 

Vì thế chúng ta phải có một cái đề mục để chúng ta tập trung. 
Chỉ có một cái đề mục không rời chúng ta, không thay đổi đó 
chính là hơi thở. Bởi thế nên Đức Thế Tôn đã dạy: hãy chú tâm 
vào hơi thở, còn thở thì sông, hết thở thì chết. Các thứ khác có 
thể rời mình. Sư đang ngồi thì tồn tại một sắc pháp Sư đang 
ngồi. Hình dạng này xuất hiện ở thế ngồi nhưng khi Sư đứng 
lên thì cái sắc pháp ngồi đã chết và xuất hiện sắc pháp đứng. 
Sống và chết, hiện hữu và mất đều sinh diệt trong từng sát na. 
Ông Sư lúc trước ngồi đã chết, và đang là ông Sư đứng đây 
đang hiện hữu thì hành giả phải thấy và nhìn nhận rõ trong 
tâm. Chỉ có hơi thở vẫn là găn liền với ông Sư bắt cứ lúc nào 
dù ăn, ngủ, đi, đứng, nằm, ngồi.. 

Cần tỉnh giác trong hơi thở, trong loại động của hơi thở. Trong 
hơi thở có các thành phần: hydro, oxI, carbonc, nitro. 

Trong hoạt động thở có: thở nhanh, thở chậm, thở có biết, thở 
không biết. Hoạt động do tự thân, mỗi người mỗi khác nhau. 
Hơi thở là tự nhiên, đồng bộ vào ra với nhau. Không thể nín 
thở được, nín thở là chết. Những hoạt động thở ra - vào là sự 
sinh tồn, nếu không thở là chết; thế nên cần chú ý vào hoạt 
động của thở, chứ không phải chú ý vào hơi thở. Sư thấy 3 - 4 
năm nay, có nhiều vị chú ý hơi thở nói rằng: giờ còn không còn 
cảm nhận được hơi thở nữa. Phật không có dạy cảm giác hơi 
thở. Sư nói đây là cái hoạt động thở (tiến trình của hành động 
thở). Khi thở quý vị thấy phôi, bụng phình ra - xẹp xuống; đó 
là những hoạt động của cái thở được biểu hiện ra những trạng 


7 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


thái của các phần của cơ thê. 

Khi quý vị nói với Sư: con không thấy con thở nữa. Sư bảo: 
đừng nghĩ vậy, nghĩ vậy là không đúng. Vì ngừng thở là chết. 
Vì chúng ta không thấy nó thôi. Phật không dạy là chú ý hơi 
thở, mà chú ý vào hoạt động của hơi thở. Tức là thở như thế 
nào: hoạt động trong phổi, trong não đưa xuống mà chúng 
ta đã thuần thục từ nhỏ tới lớn.Trạng thái hơi thởcác nơi thì 
giống nhau. Ở đây 37 độ C, khi hơi thở vào trong mũi 37 độ C; 
nhưng nó được ghi nhận khác nhau ở chỗ cảm giác, định kiến 
khác nhau. Có khi thở dài, thở ngắn, thở yếu, thở mạnh khi 
ngồi thiền. Khi các bạn nhận xét thấy mình đang thở mạnh thì 
không phải hơi thở mạnh. Lúc nào hơi thở cũng giống nhau dù 
có quạt hay không có quạt. Khi thở mạnh là do hoạt động của 
thân, thân phông lên thở, thân thở nhẹ. Do cái thân chứ không 
phải là cái hơi, bên ngoài đụng vào mũi giống nhau chứ không 
có gì khác hết. 

Khi các bạn quán chiếu, các bạn thấy hơi thở dài, thực sự không 
có hơi thở dài. Đừng nói là mình có hơi thở dài, ngắn. Đó là sai 
lầm trong sự nhận thức mà nhận thức là con đang thở dài. Cái 
thân thở dài, cái phối phình ra là hoạt động của thân. Cái việc 
đầu tiên mà Đức Phật dạy trong tứ niệm xứ là quán thân. Quán 
thân là sao? Quán thân là thấy các hoạt động của thân, mà thấy 
thở ra - thở vào là hoạt động của thân. Hoạt động của thân chứ 
không phải hoạt động của hơi thở, không phải hơi thở dài, hơi 
thở ngắn mà là ta đang thở dài, ta đang thở ngắn. 

Theo khoa học chúng ta đều biết, hơi thở lúc trước và sau khi 
thở đều giống nhau nhưng mà tại sao có lúc mình ngồi chỗ kia 
thấy mát hơn, ngồi chỗ này thở ít mát, ngồi chỗ nọ thấy thở 
nóng hơn. Tại sao? Đó là hoạt động của thở, thân ta hoạt động 
chứ không phải hơi thở. Chỗ kia, chỗ này, chỗ nọ đều là 37 độ 


8 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


C nhưng chúng ta có cảm giác ở mỗi chỗ khác nhau: chỗ lạnh, 
chỗ mát, chỗ nóng. 

Tại vì cảm giác va chạm, cái thân xúc với không khí bên ngoài 
thì lập tức cảm. giác mà chúng ta ghi nhận được không phải 
nhiệt độ thực tế bên ngoài mà nơi cái cảm giác của. thân của 
mình. Nếu mình quen, thí dụ một người bên Ấn Độ sống 40 độ 
C quen rồi, thì ngồi tại Việt Nam thì thấy bình thường. Đối với 
ngài Sư Chakma ở Ấn Độ, 42 độ hay 45 độ có khi 50 độ C là 
bình thường. Cho nên ở đây Sư thấy quen, thấy mát. Chúng ta 
thì thấy 38 độ C là nóng rồi, 40 độ là thấy nóng mà chịu không 
nổi, nhưng đối với ngài Chakma chuyện đó là chuyện nhỏ vậy. 
Tức là cái 40 độ C đối với người này khác, đối với người kia 
khác tùy theo khả năng sống quen trong cảnh giới đó. 

Khi chúng ta thực hiện thiền là chúng ta sống trong cảnh giới 
của chúng ta,nên đừng so sánh với bất cứ ai. Trạng thái của 
chúng ta khi hơi thở lưu thông ra - vào lúc nào cũng vậy cả. 
Một tiếng đồng hồ hơi thở ra vào lúc nào cũng 37 độ là 37 độ, 
không có gì thay đổi. Mới ngôi thì thấy nhẹ nhàng, mát mát, 
ngồi 30 phút thấy hơi nóng nóng, ngồi tới phút 50 phút thấy nó 
nóng quá chừng. Nóng ở đâu? 

Cảm giác của mình nóng vì không hiểu được sự vận hành trong 
thân. Cho nên Phật nói nhìn vào trong thân quán thân chính là 
ý đó. Quán thân trên thân là chú ý những cái gì xảy ra trên 
thân: tôi thở vào dài, tôi biết tôi đang thở đài; tôi thở vào ngắn, 
tôi biết tôi đang thở ngắn. Sự thật, không liên quan đến không 
khí bên ngoài nó dài hay ngắn, nóng hay lạnh. Nhưng mà cảm 
giác của quý vị thở ngăn hay dài, hoạt động của phối, não hoạt 
động cho nên quý vị thấy nó dài, mà quý vị phải nhận biết nó 
là hoạt động của thân. 

Khi nhận biết rằng tôi quán thân trên thân tức là tôi thấy cái 


9 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


thân nó đang hoạt động như vậy chứ không phải là quán hơi 
thở nóng hay lạnh, đừng nên lầm lẫn. Sự lầm lần ấy dẫn đến tai 
hại như những người hiểu việc thiền hơi thở; mà thực tế thiền 
hơi thở là không tồn tại, do chúng ta hiểu sai thôi. Chúng ta 
phải thiền tỉnh giác. Bên Myanmar, phái Mahasi người ta bằng 
cách nói cái hơi thở nó nhẹ quá, rất là khó nhận biết và kiểm 
soát vì cái tâm ta lãng xăng, nên thay vì nhìn thì chúng ta chú 
ý vào cái bụng. Bụng phông lên hay xẹp xuống, chúng - ta đều 
nhận biết được... Và theo dõi sự phòng lên hay xẹp xuống nó 
dễ dàng hơn là theo dõi cái hơi thở, vì sự phồng xẹp là hoạt 
động vật lý. 

Khi quý vị quan sát hoạt động của hơi thở là quan sát cái phông 
và cái xẹp - Tức là quan sát hoạt động của hơi thở chứ không 
phải là quan sát hơi thở. Phật nói tỉnh giác trong hơi thở là vì 
thế; vì hơi thở là đề mục đi sát với chúng ta trong suốt cuộc 
đời. Khi các bạn theo dõi nó, đó là tâm các bạn dính mắc đến 
hơi thở, bám sát tới hơi thở. Khi các bạn chú ý và chìm sâu 
hoạt động trong hơi thở thì các bạn thấy nó chạy ra chạy vào, 
và các bạn sẽ thấy được rằng cái thở đó là vô thức hay có ý 
thức. 

Khi ở trong thiền, các bạn phải chú ý các hoạt động của hơi 
thở. Thở ra, biết mình đang thở ra; thở vào, biết mình đang thở 
vào; đừng quan tâm đến hơi thở. Đừng chú ý đến cái hơi vì cái 
hơi lúc nào cũng vậy thôi, đừng lầm lẫn. Khi quý vị ngủ thì 
hoạt động thở của chúng ta là vô thức. Có ai ngủ mà thấy mình 
thở không? Sư ngủ ngôi trên ghế, còn khi ngủ nằm cũng như 
xác chết. Nằm hay ngôi đều là ngủ nhưng có chỗ khác nhau, 
như thế này: Nằm trên giường là đang đam mê thỏa thích trên 
cảm giác dục lạc đã được nằm. Và cái đó là cái thân, cái thân 
nó ưa thích nằm, nay ta thích nằm nữa thì dẫn đến cảnh giới tái 


10 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


sinh theo cảnh giới nằm. Các bạn sẽ sinh ra ở cảnh giới nào thì 
do các bạn sống như thế nào ở hiện tại thôi. Các bạn ưa thích 
nằm thì chắc chăn là cảnh giới súc sinh, nếu có sinh ra thì cảnh 
giới súc sinh ưa nằm. 

Có những người sẽ nói, biết rồi: ông sư trưởng 3h30 có mặt, 
mình ở đây gần sát bên, ở phòng mình đi ngang có 5 phút thôi, 
3h20 mình dậy cũng được chứ đâu cần phải 3h00 dậy. Nhưng 
mà các bạn đã quên rồi, ngay lúc đó, các bạn đã đầu hàng cái 
ái dục, ái dục tham ái nơi cảm giác dục lạc nơi thân. Mà đầu 
hàng cảm giác dục lạc nơi thân thì tạo cho mình một cảnh giới 
ưa thích dục lạc nơi thân để rồi sẽ tái sinh vào cảnh giới dục 
lạc súc sinh. 

Khi các bạn ăn cũng thế, thí dụ: con mắt nó ăn, cái mũi nó ăn 
và các bạn tiếp tục ăn mặc dù miệng đã thỏa thích, bụng đã no 
mà vẫn muốn ăn nữa. Cảm giác muốn ăn nữa đó là cảm giác 
dục lạc và như vậy tiếp tục đây mình vào trong cõi súc sinh tại 
vì súc sinh ưa ăn kiểu đó, ăn mà không có chánh niệm. 

Cho nên ngồi thiền phải tỉnh giác hoạt động của hơi thở tức là 
phối, chứ không phải hơi thở. Có người nói đặt tâm ngay chóp 
mũi để chú ý trở thành thiền lỗ mũi, đó là hiểu sai về thiền. 
Thiền tỉnh giác quán thân là quán sự chuyên động của thân, 
nhận biết sự chuyên động của thân, sự thay đổi của thân chứ 
không phải nhận biết về cái hơi thở. Hơi thở không liên quan 
gì đến việc đó. Cho nên phải hiểu rõ về thiền để thực hành. Tập 
trung vào mũi nhận biết là mình đang thở dài chứ không phải 
hơi thở dài. Nó không phải là không khí bay vô dài hay ngắn, 
người ta hay hiểu lầm. Khi tôi thở dài, tôi biết con thở dài, tức 
là mình thở dài bằng phổi, bằng não chứ không phải bằng cái 
hơi. Mà cứ xem cái hơi nó đi vào, hơi nó đi ra thì làm sao mà 
đúng được. 


11 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


Chú tâm đến hơi thở để làm gì? Chú tâm hơi thở, hoạt động 
của hơi thở cũng không có lợi ích gì? Vì chết cũng hết thở. Khi 
các bạn chết rồi thì các bạn cũng chăng tiếp tục thở nữa đâu. 
Cho nên đừng quan tâm đến nó. Cái tuệ giác gì sẽ phát sinh khi 
chúng ta thấy hơi thở vào, hơi thở ra? Tại vì chúng ta tập trung 
liên tục thì sẽ thấy dài biết dài, ngắn biết ngắn. Trong bất cứ 
hơi thở nào, trong sát na nào, sự nhận biết các hoạt động của 
thân thì sẽ đưa tới tuệ giác. 

Nếu các bạn nhận biết, sẽ là nhận biết tôi đang thở dài, tôi đang 
thở ngắn. Có cái gì đính mắc giữa thời dài, thở ngắn với cái vui 
hay cái buồn? Thở vào dải, thở ra dài là các bạn đang chống lại 
cảm xúc ở trên não. Khi các bạn thở dài không có nghĩa là các 
bạn bất mãn với môi trường bên ngoài; không phải vì ông chủ 
nợ sắp sửa đòi tiền bạn, mà bạn ngôi đây thiền, đột nhiên giật 
mình nhớ diện mạo của ông chủ nợ dễ thương đến đòi tiền! 
Cảm giác ở trong đầu khó chịu, không biết kiếm đâu tiền mà 
trả đây, rồi ông ấy đến sẽ nói nặng nói nhẹ, khiến bạn thấy khổ. 
Và cảm giác khô đó trong đầu mình, làm bản thân phản ứng lại 
cảm giác đó bằng việc mình thở dài thở ngắn chứ không phải 
vì người chủ nợ đòi tiền mình, mà do trong đầu lo lắng bồn 
chôn. Sự tồn tại lo âu, buồn, rầu trong não và thân chống lại cái 
đó nên thở dài thở ngắn. 

Vậy, thứ ảnh hưởng đến hoạt động thở ngăn, dài của các bạn 
là những gì có trong đầu các bạn, chứ không phải vì đối tượng 
bên ngoài. Không phải người chồng li dị gặp bạn, rồi làm cho 
bạn phải thở dài, không phải vậy mà là do cảm giác ở trong 
đầu. Không phải vì họ dẫn người vợ bé đi ngang trước mặt 
mình rồi mình buồn, mà mình buôn vì các cảm giác ở trong 
đầu, trong lúc mình sống chung với nhau, vui buồn như thế 
nào. Nguyên nhân buôn là do cái cảm giác ở trong đầu, buồn 


12 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


cái thức chứ không phải buôn hiện tượng bên ngoài. Khi vợ 
chồng đã li dị rồi thì tự do, không còn ràng buộc với nhau, họ 
có quyền riêng tư cá nhân, có thêm người vợ, người chồng 
mới, nhưng cái buôn trong cái đầu vẫn tồn tại. 

Hoặc, khi cha chúng ta đã mất mười năm rồi, mỗi năm đến 
ngày giỗ chúng ta đem mâm cơm lên cúng, đốt nhang cúng 
cha thì chúng ta lại khởi tâm buồn, nước mắt rơi. Mắt không 
còn thấy cha, mũi không ngửi thấy mùi cha, thân không xúc 
chạm vào cha, nhưng mà vẫn buồn. Thế thì chúng ta buồn cái 
gì? Buồn ở trong não, hình ảnh cảm giác kỷ niệm ở trong đầu. 
Chúng ta đang sống trong kỷ niệm, sống trong quá khứ; sự 
luyến tiếc đều đó khiến chúng ta buồn. Chúng ta đang sống 
với những bóng ma của quá khứ. Hình ảnh của người cha đang 
năm trong tiềm thức và thân chúng ta đang phản. đối lại cái 
tiềm thức đó bằng cách ưa thích nó, hoặc không chấp nhận nó. 
Tất cả những cái lưu trữ trong đầu tức là cái thức vui, buôn, 
thương, ghét. Nếu chúng ta không thanh lọc nó thì khi chết nó 
sẽ dẫn chúng ta đi. Tùy theo cái hình thái, hình dáng của cái 
thức đó mà dẫn ta đi đến cảnh giới khác. 

Một việc rất là hữu hiệu đó là thiền, đó là chú ý vào hơi thở 
vào, hơi thở ra đều nhận biết. Nhờ chú tâm vào hoạt động của 
hơi thở, bạn dọn dẹp được gọn gảng sạch sẽ cái kho trong thức 
của các bạn. Những gì Sư nói với mọi người ngày hôm qua, thì 
hôm nay Sư đã quên hết. Sư dọn đẹp những cái thức đó để nó 
không tôn tại. Tại sao Sư lại giữ những thứ đó vào trong tâm 
làm gì để rồi đi tái sanh? Khi mình nhận thức được điều đó, thì 
điều đó gọi là pháp - pháp xả. Chúng ta hay bỏ đi, buông đi, xả 
đi, đừng giữ lại. Tất cả những gì mình biết, nghe, nếm đều tích 
trữ và dẫn mình đi tái sinh. 

Đức Phật đã dạy rất rõ nếu chúng ta tham ăn, tham ngủ sẽ dẫn 


13 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


vào cảnh giới của súc sinh. 

Nếu thấy cái gì cũng khổ sẽ dẫn đến cảnh giới của địa ngục. 
Nếu các bạn cứ cảm thấy đói, khát, sẽ sinh vào cảnh giới của 
ngạ quỷ. Lúc sống như thế nảo khi chết sẽ theo hướng như vậy. 
Nếu các bạn dọn đẹp cái thức cho sạch sẽ thì khi mạng chung 
sẽ không bị đây vào cảnh giới mà mình không muốn; vì không 
còn gì cả để tái sanh, vì không còn năng lượng. 

Đức Phất đã nói: củi không đem vảo thì lửa sẽ chấm dứt, không 
cháy. Vậy củi đó ở đâu? Củi ở nơi mắt, nơi tai, nơi mũi đưa 
những thông tin vào làm rung động. Và chúng ta lại ưa thích, 
thỏa thích, đam mê trong những cảm giác rung động như vậy. 
Mắt nhìn cũng rung, tai nghe cũng rung là có thương, ghét, vui, 
buôn. Mặc dù nó là thương hay ghét, tích cực hay tiêu cực đều 
đẫn chúng ta đến kiếp sống khác vì cái năng lượng đó. Cho 
nên khi chúng ta tập trung thì sẽ có khả năng nhận thức tức là 
trí tuệ, tuệ giác sẽ được phát triển. Mỗi một giây chúng ta phải 
quan sát thật kỹ các cảm giác trên thân: tôi có sân, không có 
sân, tôi có s1, tôi không có si, tôi có giận hờn,... dần tuệ giác sẽ 
phát sinh, tuệ giác phát sinh sẽ tự dọn dẹp các đống rác trong 
cái thức của chúng ta. Đức Phật nói: có cả ngàn tỷ sự rung động 
trong một giây khi chúng ta va chạm với mắt, mũi va chạm với 
cảnh trần cho nên rất là khó chúng ta dọn dẹp nó. Nếu chúng ta 
tập trung thì chúng ta theo dõi được, theo dõi được thì dẫn đến 
có tuệ giác. Trong tất cả kinh điển thì Đức Phật nói chỉ có tuệ 
giác mới dọn dẹp được cái phiền não mà thôi. 

Sư kế cho các bạn nghe câu chuyện này: Ngài Angulimala giết 
999 người, khi gặp Đức Phật xin đi theo Đức Phật tu, Đức Phật 
chỉ cho pháp tu bèn ngày ngày luôn luôn quán chiều đi đứng 
năm ngôi đều thiền, và phát triển tâm từ. Hồi trước giết người 
vì vô mình, bây giờ không nỡ giết ai hết, cả con kiến cũng 


14 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


không dám giết. Người ta đánh ngài, thì ngài hoan hỉ vì xả 
được nghiệp và cuối cùng ngài chứng A La Hán. Chúng ta hãy 
có lòng tự tin mãnh liệt nơi Phật, nơi pháp. Đức Phật đã nói và 
ngài Agulimala đã thành tựu. . Ngài đã chứng A La Hán trong 
kiếp của ngài, giết 999 người mà còn thoát khỏi sinh tử, chúng 
ta không giết người nào thì chắc chắn chúng ta sẽ thành tựu, 
phải vững tin như vậy. Muốn tái sinh theo cảnh nào thì là tự 
chúng ta chọn. Chăng có ai quyết định cho chúng ta trong kiếp 
tương lai; sinh ở đâu là do chúng ta cả. 

Vì vậy, lời khuyên của sư là đóng bớt tai, bớt mắt, bớt mũi lại, 
hãy quay trở về cái bên trong xem chuyện gì đang xảy ra. Tôi 
đang có sân, tôi không có sân, tôi đang có tham, tôi không có 
tham. Nhận biết như vậy thì tuệ phát sinh, tuệ phát sinh thì tự 
dọn sạch sẽ. Những phiền não không dẫn chúng ta đến kiếp lai 
sinh mà đo trí tuệ chúng ta quyết định. Lấy thí dụ bóng tối với 
ánh sáng, nếu các bạn tắt đèn thì các bạn có bóng tối, các bạn 
mở đèn thì chỉ có ánh sáng. Hạnh phúc và khổ đau cũng tương 
tự vậy. Nếu không có trí tuệ thì đau khổ, bóng tối lại đến. Có 
trí tuệ thì hạnh phúc, ánh sáng tràn đầy. 

Và chỉ có băng tuệ giác khi các bạn phát triển qua cái nhìn, 
nghe, ngửi, nếm thì mọi sự khổ đau, hạnh phúc đều là giả dối; 
như ánh sáng với bóng tối, nó không có thực, nó không trốn đi 
đâu cả, mà nó chẳng có gì cả. Mở đèn thì không có bóng tối, 
tắt đèn thì lại có bóng tối. Vậy hỏi bóng tối nó từ đâu, bóng tối 
là vô minh, vô minh từ đâu - không từ đâu hết, cái ngu từ đâu 
- không từ đâu hết. Khi có ánh sáng trí tuệ rọi vào thì không có 
vô minh nữa. 


15 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


16 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


THÂN NÀY VÍ XẺ LÀM ĐÔI 

Unconscious Breathing leads to Rebirth Cude 
Trích lời Đức Thế Tôn dạy: Này các chư tỳ kheo, đường này 
đến thế gian, đường kia đến Niết bàn; Tỳ kheo đệ tử Phật, hãy 
ghi nhớ rõ ràng. 
Thưa các bạn, chỉ có 2 con đường: 
Con đường đi đến niết bàn. 
Con đường đi đến cõi trần gian. 
Cõi trần gian tức là cõi sinh, tử, luân hồi. 
Thân này ví xẻ làm đôi, nửa theo gót Phật, nửa rơi mắt chàng. 
Mắt là biểu tượng cho năm căn: mắt, tai, lưỡi, mũi, thân. 
Chúng ta bình thường bị canh tranh giữa hai tư tưởng: Một là, 
chúng ta muốn về niết bàn, tịch tĩnh. Nơi ấy không có phiền 
não. 
Hai là, chúng ta lại ưa thích phiền não, phiền não trong cảm 
giác dục lạc. 
Mặc dù mọi người đều biết rằng cảm giác dục lạc đều sinh và 
diệt, điều đó không có thực nhưng mọi người đều thích thưởng 
thức cái cảm giác đó, thích cảm giác dục lạc: sinh - diệt. 
Chúng ta sẽ phân tích tại sao SINH - TỬ lại có vòng tròn như 
thế này? 
Chúng ta muốn sinh tử - luân hồi hay chúng ta muốn chấm dứt 
sinh tử - luân hồi. Sinh tử - luân hồi thì có cái lợi gì, có chi phí 
gì? Mọi việc xảy ra đều có chỉ phí, phí tôn cho hành trình đó, 
không có gì là miễn phí. Khi chúng ta dính mắc tới cảm giác 
dục lạc thì chi phí đó là sinh tử - luân hỏi trong vô lượng kiếp. 


17 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


Khi nói: “Thân này ví xẻ làm đôi” là nói cả thân và tâm. Cho 
nên những cái như thọ, tưởng, hành, thức thực sự nó đều là sản 
phẩm của não, não chỉ là một phần của thân. Không phân tích 
sâu vào thì không thấy tâm và thân đâu cả, chỉ thấy thân vật lý 
như thế mà thôi. 

Câu hỏi kế tiếp là: Nếu cái thân này chết thì cái gì tồn tại? Thọ, 
tưởng, hành, thức đều là sản phẩm của não. Khi cái não chết 
thì cái gì còn để đi tái sinh? Cái gì dẫn chúng ta đi tái sinh? 
Mọi người đều trải qua quá trình tiến hóa: sinh ra —› lớn lên 
—> bệnh — chết, điều này không ai tránh khỏi, kể cả Đức Phật 
thời còn tại thế. 

Chúng ta có thê thoát ra khỏi vòng SINH - TỬ không? Trước 
khi chúng ta tìm hiểu cách thoát ra khỏi vòng SINH - TỬ bằng 
cách nào thì chúng ta phải biết chúng ta vào vòng SINH - TỬ 
bằng cách nào? Nếu không biết vào bằng cách nảo thì làm sao 
biết cách ra? Khi chúng ta nói đến cái sinh thì luôn nhớ đó là 
cái thân, mà cái thân gồm cái tâm và cái cơ thê vật lý. Như 
chúng ta đã biết, mới sinh ra là chúng ta phải học thở. 

Trong chín tháng nằm trong bụng mẹ, bào thai không bao giờ 
biết thở là gì, nó chỉ tiếp nhận oxigen qua hệ thống riêng trong 
bụng mẹ bằng dây nhau, không hít thở trực tiếp bằng mũi 
giống như bên ngoài bụng mẹ. Khi ra khỏi bụng mẹ thì việc 
đầu tiên của đứa bé là phải học thở, nêu không học thở là nó sẽ 
chết ngay, bác sĩ đánh vào đít đề đứa bé khóc và biết thở. Trích 
thêm từ google: “Khi trẻ sơ sinh còn ở trong bụng mẹ, việc hô 
hấp và cung cấp khí oxy của trẻ sẽ được đưa thông qua dây rồn, 
khí CO2 của trẻ cũng sẽ được thải qua đường dây rồn. Sau khi 
trẻ được sinh ra, trẻ sẽ phải tự thở bằng phổi và khí quản chứ 
không thông dây rốn nữa. Bởi vậy mà tiếng khóc đầu đời của 
trẻ có nhiệm vụ giúp cho trẻ nở phổi và có thể tự thở để thích 


18 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


nghi với môi trường. Tuy nhiên, phần lớn khi được đưa ra khỏi 
bụng mẹ phần lớn các bé chưa khóc ngay, bởi vậy mà các bác 
sĩ phải kích thích làm cho trẻ khóc bằng cách phát mông trẻ sơ 
sinh một cái để trẻ cất tiếng khóc chứng tỏ trẻ có thê thích nghỉ 
được với môi trường xung quanh. 

Sau khi ra ngoài thế giới mới, tiếng khóc đầu đời của trẻ thường 
kéo dài trong khoảng 30 giây đến 1 phút. Hơn thế nữa, tiếng 
khóc đầu đời của trẻ sẽ giúp cho các bác sĩ thấy được trẻ đã 
được hút hết nước ối, các chất khác trong phổi của bé để có thể 
thở ở môi trường bên ngoài dễ dàng hơn. 

Tuy nhiên việc phát mông trẻ sơ sinh sau khi được sinh ra có 
thể khiến bé giật mình khóc và khó giữ. Do đó các bác sĩ đã 
thay thế bằng phương pháp nhẹ nhàng xoa bóp phần lòng bàn 
chân hoặc chà xát lưng cho bé để bé cất tiếng khóc” 

Không khí khi thân của ta thở ra thở vào là bình thường, nhưng 
hoạt động của thân là hoạt động thở. Bắt kê là thở có ý hay là 
thở vô thức chúng ta vẫn sinh tồn, vì đã được học thở từ khi 
vừa sinh ra từ bụng mẹ. 

Nói về 6 “xứ”, “xứ” không phải là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
mà là những thứ đẳng sau các cơ quan này, các cơ quan này chỉ 
có chức năng cảm nhận thôi. Những thứ đẳng sau các cơ quan 
này được nhận biết trên não. Mắt nhìn thấy sự việc, hiện tượng 
đưa thông tin vào trong não —> đẳng sau não trữ thông tin — 
phân tích để nhận biết, phân biệt được cái đó là cái gì cho 
nên mắt chỉ là cửa số không phân biệt, não chính là cái phân 
biệt được những cái đó. Cho nên 6 “xứ” là tổng hợp tất cả các 
thông tin của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Các cơ quan này hoạt 
động như thế nào đây? 

Ví dụ: cây xanh trước con mắt — ánh sáng được phản chiếu từ 
cây xanh đến mắt — chạm vảo tròng đen tạo nên sự rung động 


19 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


— truyền thông tin đến não —› não phân biệt là cây xanh. 

Não phân biệt đó là cây xanh là do theo ý của số đông— sự 
phát triển như thế gọi là định kiến, định kiến được nhôi nhét, 

áp đặt rằng cái hình thể mà mắt tiếp nhận ở trên là cây xanh 
nên não nhận thông tin và báo là cây xanh. Định kiến thì khó 
mà thay đổi. 

Mắt của con người nhận biết được 3 màu: đỏ, xanh lá, xanh 
dương. Cách nhận diện màu từ mắt: khi ánh sáng chiếu vào vật 
chất có màu sắc và phản chiếu lại mắt chúng ta một màu sắc, 

rồi thông tin được truyền từ mắt đến não —› não phân tích và 
đưa ra màu sắc của vật thẻ. 

Ví dụ khác: cây bút có vỏ màu đỏ, ánh sáng phản chiếu lên cây 
bút đến mắt chúng ta —> não nhận được thông tin và phân tích 
—> kết quả: cây bút màu đỏ. Nhưng khoa học đã chứng minh 
chúng ta sai: cây bút màu đỏ nhận năng lượng từ ánh sáng, 
cây bút sẽ hấp thụ những màu sắc hấp thụ được, còn màu sắc 
không hấp thụ được sẽ phản chiếu ra bên ngoài. Trường hợp 
cây bút đỏ là trường hợp cây bút đó không hấp thụ được màu 
đỏ nên nó phản chiếu màu đỏ ra bên ngoài. Tức là cây bút đó 
có rất nhiều màu ngoại trừ màu đỏ. 

Màu đỏ cũng là do được định nghĩa bởi số đông nên ta chấp 
nhận vì số đông. 

Tương tự, mùi cũng thế, hương cũng thế! Sắc, thanh, hương, 
vị, xúc pháp đều giống như vậy. 

Mùi thơm, mùi thối cũng là do mình quy định. Đẹp, xấu cũng 
do mình quy định,... Do cảnh giới hiện tại mà mình quy định. 

Trên Đaklak, người dân núi ăn chuột ngâm với nước muối 3 
năm, mà dân ở đó khen rất ngon, khách quý thì mới được mời, 
bản thân chúng ta thì nghe thôi là không thê nghĩ nhiều hơn về 
nó. Thế sự khác biệt ở chỗ nào? Đó là do 6 xứ đánh lừa chúng 


20 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


ta, mà chúng ta được huân tập từ nhỏ đến lớn về việc nhận diện 
sự vật, sự việc, hiện tượng bên ngoài thông qua sự xúc chạm 
của 6 xứ để rồi chúng ta thọ, chúng ta thích hay ghét - tham 
hoặc sân. 

Đồ ăn mà thấy ngon —> thích nên muốn ăn nữa —> tham 

Ăn cơm sống — thấy khó chịu, vì từ nhỏ đến lớn đã được nhận 
thức về cơm là mềm không được cứng, nay cơm sống khác lạ 
so với cơm ngày thường ăn dẫn đến phản ứng lại —› sân 

Như thế nào là cứng? Thế nào là mềm? Nó là tương đối thôi, có 
sự tương quan so sánh với nhau nên mới nói là cứng và mềm. 
Nếu nước sôi 100 độ thì là nóng quá, 0 độ thì lạnh quá. Nước 
ở 40 độ thì quá nóng với 0 độ nhưng quá lạnh với 100 độ. Cho 
nên có sự tương đối, điều tương đối đó mình cần phải nhìn thấy 
nó. Chỉ khi chúng ta cảm thọ thì cái cảm thọ đó mới phát hiện. 
Bà Elizabeth Blackburn được giải Nobel thế giới ở Mỹ, bà ấy 
đã tìm ra được phương pháp đo được cái tham - sân, bà đã đo 
thành công. Nếu chúng ta đo được cảm thọ của chúng ta là thọ 
lạc hay thọ khổ, chúng ta sẽ có cách tăng hay giảm theo hướng 
chúng ta muốn. Khi mới sinh chúng ta có cái nhớ, nhớ hơi thở 
ra, nhớ hơi thở vào. Hàng ngày các căn chúng ta đều xúc và 
đưa đến thọ tức là cảm, khi có thọ chúng ta phản ứng trở lại. 
Mặc dù chúng ta nhận nó hay không nhận nó chúng ta vẫn có 
phản ứng. Chúng ta biết hay không biết răng chúng ta đang 
tiếp nhận một nguồn thông tin từ bên ngoài vào thì cơ thể vẫn 
phản ứng. Vì cái não đã được huân tập như vậy rồi cho nên nó 
tự động nó phản ứng. Nếu chúng ta không được huân tập thì 
chúng ta sẽ không biết, nêu không biết thì chuyện gì sẽ xảy ra? 
Khi chúng ta thọ: thọ lạc, thọ khổ thì não tiếp nhận thông tin 
làm cho chúng ta phải phản ứng, mà chúng ta có phản ứng thì 
chúng ta tạo nên sự hiện hữu tức là tham ái. 


21 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


Khi phản ứng lại các xúc cảm của sự khó chịu hay dễ chịu đó 
là chúng ta đang xác minh chúng ta đang hiện hữu. Và nếu có 
sự hiện hữu, có cái của ta thì ta phản ứng nên ta gọi là tham ái, 
nhưng thực sự chỉ là phản ứng mà thôi. Tai nghe, mắt thấy, mũi 
ngửi đều tạo ra phản ứng. Chúng ta có biết hay không biết thì 
nó cũng sinh ra cái thọ. 

Mắt nhìn thấy vật —› truyền thông tin đến não —> sinh ra phản 
ứng. Phản ứng của não không phải là phản ứng của đối với vật 
mà là phản ứng cái hình ảnh truyền đến não. Hình ảnh trong 
não nó tạo nên khó chịu hay dễ chịu chứ không phải vật bên 
ngoài. Thực sự chúng ta không phản ứng lại các đối tượng bên 
ngoài, âm thanh hay ánh sáng mà chúng ta đang phản ứng lại 
những cái đang có hiện diện trong đầu chúng ta. 

Khi có người nào đó mắng chửi chúng ta, rồi người ta bỏ đi 
nhưng vải ngày trôi qua chúng ta vẫn cảm thấy buôn. Chúng ta 
không thể thấy người đó vì người đó đã đi rồi, chúng ta cũng 
không thể nghe người đó nữa vì người đó đã đi rồi. Âm thanh 
không còn nhưng hình ảnh và dư âm với người đó là: chúng ta 
đang buôn với hình ảnh tại thời điểm mình bị măng chửi. Hình 
ảnh này là hình ảnh ngụy tạo bởi chúng ta. 

Bao nhiêu người ở đây nghe Sư giảng, mọi người đều có cách 
nhìn và ấn tượng về Sư khác nhau, chứ không người nào giống 
người nào. Do đó chúng ta có thể phản ứng đối tượng, cái dư 
ảnh trong đầu chúng ta trong 1 ngày, 10 ngày, I năm, 

10 năm.... 

Ví dụ: Cha đã mắt 10 năm rồi, mỗi năm làm đám giỗ cha, cúng 
cơm cha, ó người vẫn đau buôn và khóc khi mắt không còn 
thấy, tai không còn nghe. Vậy cái gì làm cho chúng ta khóc 
đây? Đó là hình ảnh lưu trữ trong não đã làm khơi dậy và làm 
chúng ta khóc. Cái thức hay cái nhớ về cái hình ảnh đó làm cho 


22 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


chúng ta xúc động và nó dẫn ta đến sinh tử luân hồi. Cái thức 
đó xác nhận danh sắc bởi vì nó có lục nhập cho nên nó sinh và 
chúng ta ưa thích thì chúng ta tiếp tục sinh. Khi chúng ta ưa 
thích cảnh giới này thì chúng ta lại phải tái sinh. 

Ví dụ: Khi đi du lịch tại một nước với chi phí quá đắt, phương 
tiện không hiện đại, môi trường ô nhiễm. Vậy sau khi đi đợt 
này, lần du lịch tiếp theo chúng ta có muốn quay lại đó nữa 
không? Tất nhiên là không rồi! 

Vì nơi đó chẳng có gì để xem, đề đi khi mọi thứ đều tôi tệ. Tại 
sao? Tại vì chúng ta thông qua cái mắt, tai, mũi, lưỡi: cái thấy, 
cái nghe, cái ngửi, cái nếm làm cho chúng ta rung động, ưa 
thích thì chúng ta sẽ tiếp tục tái sinh. Giống như người đi du 
lịch thấy thích chỗ đó thì người ta lại quay lại. 

Sống 100 năm, qua 24 tiếng đồng hồ thì chúng ta chịu sự rung 
động thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi là bao nhiêu? Đức Phật nói 
răng môi Ì giây chúng ta có 760460 tỷ sự rung động. Với tốc 
độ nhanh như thế, nên chúng ta không biết được nó rung như 
thế nào và chúng ta ưa thích sự rung động đó. Tất cả các sự 
rung động ấy được phiên dịch ra là sự thích và ghét. Chúng ta 
làm nô lệ cho cái cảm thọ đó. 

Cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em,... đều là những cảm xúc, 
cảm thọ mà thôi, thích hoặc ghét. Và ngay cả thầy trò cũng 
vậy, thầy trò ưa thích nhau cũng là cảm thọ. Và tất cả đều đó 
được phiên dịch ra đó là KHÁT ÁI, tức là sự cảm giác về rung 
động, dục lạc. 

Và từ sinh sang tử, từ tử trở lại sinh, chúng ta đã trả lại một 
giá rất là đắt. Chi phí đó là gì? Chi phí này chính là khổ. Khát 
ái khiến ta được cũng khổ, không được cũng khổ. Khi chúng 
ta mới sinh ra đã phát triển tham ái về ăn, về ngủ. Tham ái đó 
làm cho chúng ta ưa thích cảm thọ, khi ưa thích cảm thọ đó thì 


23 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


chúng ta cố gắng thỏa mãn cái cảm thọ đó, khi đã thỏa mãn cái 
cảm thọ đó thì sẽ phát triển ra cái khát ái. Có khát ái thì chúng 
ta lại ưa thích và chúng ta quên rằng sự ưa thích đó có cái khổ 
đăng sau. Chúng ta đã quên rằng phí tôn lớn nhất của vòng 
sinh tử đó là khổ. Theo luật nhân quả thì chăng có gì là miễn 
phí. Chi phí lớn nhất đó là cái nghiệp để tái sinh. Cái nghiệp là 
gì? Cái nghiệp là cái hành động đã được hoàn tất và có cái ý 
làm được lặp đi lặp lại nhiều lần. Nghiệp còn gọi là thói quen. 
Chúng ta có thể thay đổi nghiệp được không? Chúng ta thay 
đổi được nghiệp bởi vì thói quen đổi được. 

Các bạn sinh ra đâu có biết hút thuốc nhưng tại sao lại nghiện 
thuốc, vì chúng ta đã thay đổi. Ngược lại, từ nghiện thuốc thành 
không hút thuốc nữa chỉ cần thay đổi thói quen là sẽ được. 
Cũng như thế thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi xúc chạm đã tạo ra 
cái thích, ưa thích thì dẫn đến muốn lặp lại sự ưa thích tức là 
tạo ra thói quen và đây chính là nghiệp. Nhưng chúng ta vẫn có 
thê thay đổi được nghiệp. 

Hàng ngày chúng ta ưa thích cảm thọ thông qua mắt, tai, mũi, 
lưỡi. Vậy muốn thay đổi nghiệp thì chúng ta làm bằng cách 
nào? Cách đó là cách quan sát hơi thở. Và nên nhớ sự khác biệt 
của hơi thở với việc chánh niệm trong hơi thở là khác nhau. 
Thở vào phải biết thở vào. Ưu, bi, phiền não phải nhận biết nó. 
Trước khi chúng ta thở ra, thở vào đều phải quan sát, kiềm chế 
ưu, bi, phiền não. Đức Phật dạy là thiền tỉnh giác trong hơi thở, 
cho mình biết cái gì đang xảy ra trên thân này. Ăn, uống, ngủ, 
nghỉ cũng thế, cũng sinh ra ưa thích, khát ái một loại mùi, vị 
nào đó. Ngày hôm qua chúng ta ăn dưa leo với cà chua nhưng 
không có nước chấm. Có vị nào đó thấy vậy nên khởi tâm lên 
tìm nước chấm: nước tương, muối. Tại sao các bạn lại quan 
tâm có thêm chút muối mới ăn dưa được? Vì đó là cảm giác 


24 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


dục lạc, thói quen được nuôi dưỡng từ nhỏ. Một chút xíu muối 
thôi mà nó lại rất quan trọng trong vòng sinh tử. Tại sao? Vì cái 
muối đó có tí xíu thôi nhưng nó tạo ra cảm giác dục lạc, chúng 
ta đang thưởng thức cảm giác dục lạc đó. Và cảm giác đó tiếp 
tục dẫn chúng ta đến sinh tử, luân hồi. 

Mỗi một ngày chúng ta lại dính mắc thêm một chút, không 
khéo thì chúng ta cứ mãi là nô lệ cho cảm xúc đó. 

Não không trữ hình ảnh mà trữ sự rung động. Khi chúng ta nhìn 
thấy sự vật hiện tượng thì sự vật hiện tượng sẽ được chuyên 
thành những sự rung động; não sẽ tiếp nhận rung động đó, rồi 
phiên dịch lại bằng phản ứng thương hay ghét. Thức lúc này 
nhận biết dẫn đến phát sinh khát ái. 

Đức Phật nói xương của chúng ta chất cao hơn cái núi Tu Di, 
nước mắt của chúng ta đầy hơn bốn biển ứ trong vô lượng kiếp. 
Bất chấp sự vô thức hay nhận thức, não đều tiếp nhận được 
thông tin —> xuất hiện sự phản ứng thích hay ghét. Khi chúng 
ta chết chúng ta sẽ sinh ra khát ái hơi thở vì chúng ta đã quen 
thở từ lúc mới sinh ra, nêu không khéo và hiểu nó thì nó sẽ dẫn 
chúng ta tiếp tục tái sinh. 

Nếu các hành động của chúng ta đều vô thức: ăn không biết 
mình ăn, đi không biết mình đi, ngủ không biết mình ngủ; ăn 
một cách vô thức, đi một cách vô thức, ngủ một cách vô thức 
có khác gì đâu một sinh vật, như hành động của súc sinh. 

Đức Phật nói rất rõ: Cây lúc sống nghiêng hướng nào thì khi 
chết nó sẽ đồ về hướng đó. Chúng ta sống mà hành động như 
súc sinh thì khi chết chúng ta sẽ hướng về cõi súc sinh. Bốn 
đường ác đạo là do chính ta mở ra. Không có ông thượng để 
nào xây cái địa ngụcmà nhốt chúng ta vào cả. Đừng nghĩ có 
sẵn một cái địa ngục, khi ta làm tội, làm ác thì sẽ bị đây vào đó. 
Đức Phật đã không thừa nhận quan điểm là có địa ngục. Chính 


25 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


chúng ta xây dựng các địa ngục đó và chúng ta tự chui vào mà 
thôi. 

Mỗi một ngày chúng ta ngủ 8 tiếng, ăn 3 buổi. Nhưng đến khi 
chúng ta tu tập, thì một ngày chỉ ngủ 4 tiếng, ăn 2 buổi. Chúng 
ta cảm thấy khó chịu, vì chúng ta đang khao khát việc ngủ và 
việc ăn tức là khao khát cảm giác dục lạc dẫn đến việc tái sinh. 
Mỗi ngày chúng ta đều đã sống trong cảnh giới ngạ quỷ vì 
chúng ta đang khát nhìn, khát nghe, khát ăn, khát ngửi. Và nếu 
không thay đổi thói quen này thì chúng ta vẫn mãi đắm trong 
sự sinh tử - luân hồi. 

Sau khi nghe Sư giảng xong, thì có các vị lại hỏi Sư có cách 
nảo mà thiền trong lúc làm tình không? Sư rất ngạc nhiên vì có 
người hỏi câu như vậy. Sư mới nói: đó là cảnh giới thiền của 
súc sinh, cho nên nó không biết cái chuyện đó. Đức Phật thì 
ghê tởm và nhàm chán những cái đó. Nếu cứ ưa thích cảm giác 
dục lạc của súc sinh thì cứ tái sinh vào đường súc sinh tiếp tục. 
Và đến đây, chúng ta khi có xúc cảm mà các xúc cảm đó không 
được huấn luyện nó tồn tại một cách vô thức thì chúng ta lại 
rơi vào vòng sinh tử. Muốn chấm dứt nó thì phải chấm dứt sự 
phản ứng. Biết nó, biết chỉ phí của nó, hiểu nó thì sẽ chấm dứt 
được nó. 

Rất dễ thôi! Nếu các bạn nghe, ngửi, nễm mà không có phản 
ứng lại thì sẽ chấm dứt được sinh tử. 

Trong đời Đức Phật, một người trong giáo phái Ba la môn. 
Suốt ngày người này cứ đi theo măng chửi Đức Phật. Đức Thế 
Tôn vẫn lặng thinh ôm bình bát đi. 

Bà la môn: Này Ngài Gotama, ngài có nghe tôi nói gì không? 
Đức Phật nói: Ta có nghe! 

Bà la môn: Vậy tại sao ông không trả lời? 

Đức Phật: Nếu ngươi có một món quà, ngươi muốn tặng cho 


26 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


người đó, người đó không muốn nhận thì món quả đó thuộc 
về ai? Cũng như thế, cũng như thế nếu món quà đó người ta 
không nhận thì món quà đó vẫn thuộc về người. Cũng như thế, 
cũng như thế nếu những lời mắng chửi của ngươi từ sáng giờ 
nếu mà ta không thọ thì những lời mắng chửi đó sẽ quay về 
ngươi. 

Những cảm giác được tạo ra bởi 5 căn va chạm với 6 trần, nễu 
ta không phản ứng với những cảm giác đó thì ta sẽ chấm dứt 
được sinh tử. 

Hằng ngày chúng ta đều có vô minh và tham ái. Vô minh tức 
là không biết, không biết thân là giả, không biết thân là sinh 
diệt mà cứ nói rằng nó là thật rồi phản ứng lại, ai nói đụng tới 
thì phản ứng, phản ứng được hình thành nên cuối cùng có sự 
sinh tử. 

Bởi vì chúng ta thiết lập ngã: tôi, ta, cái của ta, cái của tôi cho 
nên ta phản ứng khi cảm xúc đụng chạm đến cái tôi, cái ta, cái 
của tôi. Tại sao ta phản ứng, bởi vì chúng ta vô minh. Tại sao 
chúng ta vô minh?, Tại vì chúng ta không có cơ hội nhìn thấy 
sự thật, sự khổ. 

Cho nên đề tài ngày hôm nay: Thân này ví xẻ làm đôi, nửa theo 
gót Phật, nửa rơi mắt chàng: tức là tâm của mình đi tu thì mình 
muốn theo Phật, thì cô găng nhận biết đây là cảm giác, cảm thọ, 
đây là thọ, đây là tham ai, đây là ngã. Thế nhưng “nửa rơi mắt 
chàng” là vì cảm giác dục lạc đắm chìm trong đó, khi có gì đó 
kích động là lại phản ứng. Thấy bông hoa đẹp sinh ra ưa thích, 
mà ưa thích thì không xong rồi. Mùi xảo nấu nó thơm sinh ra 
ưa thích, mà ưa thích thì không xong rồi. Sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp cai quản nơi bộ não của ta. Cho nên chúng ta nhận 
diện qua hơi thở để phát triển tuệ giác, nhận biết thở vào thở 
ra, nhận biết ưu, bị, phiền não; nhận biết tham - sân - sỉ trong 


27 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


sinh khởi. Nếu làm được vậy, thì trong đời sống hằng ngày: đi, 
đứng, nằm, ngồi, ăn, ngủ chúng ta đều tỉnh giác. 

Chỉ có một cách đề phát triển bát chánh đạo là thông qua chánh 
niệm, trong từng sát na đều phải chánh niệm: ăn biết ăn, ngủ 
biết ngủ, đứng biết đứng, đi biết đi,... và chỉ băng cách đó thì 
nó mới không phát triển cái nghiệp mà tiếp tục chịu sinh tử - 
luân hồi. 

Cho nên cách ra cửa sinh tử là miễn phí và rất dễ; cửa lúc nào 
cũng mở. Rất tiếc, chúng sinh chúng ta ưa thích sinh tử, cho 
nên chúng ta đã xây cái cái vòng sinh tử rồi chui vào đó. Bốn 
đường ác đạo không có sẵn, bốn đường ác đạo ở nơi tâm, nếu 
chúng ta nhận rõ thì chúng ta đóng cửa bốn đường đó rất dễ. 
Đừng tưởng tượng là có địa ngục, có Diêm Vương rồi đến lúc 
mình chết, nếu mình có tội thì ma quỷ dẫn mình xuống để xử. 
Thật tệ nếu có ý tưởng như vậy.Quyền sinh tử là do bản thân 
chúng ta tự quyết định, có muốn tái sinh hay không cũng là do 
quyết định của chúng ta. 

Nên nhớ lời khuyên của Đức Phật, kiếp này vợ vợ - chồng 
chồng, kiếp sau mẹ mẹ - con con. Nên khéo học cách nhận 
biết, nhìn nhận hoạt động của hơi thở để phát triển bát chánh 
đạo. Giảm dần và chấm dứt phản ứng với cảm xúc thì mới 
mong có ngày chấm dứt sinh tử luân hồi. 


28 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


29 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


TÔI ĐI TÌM CúI TÔI ĐANG Lñ 


Có cảnh giới mà chúng ta ưa thích, sống trong đó hoài, rất đơn 
giản, cảnh giới đó không phải bên ngoài. Và đó là cảnh giới 
của các bạn, bên trong các bạn. Chính cái Thức tạo ra cảnh giới 
và rồi các bạn ưa thích. Cái Thức này nó xây dựng ngày ngày 
tháng tháng sẽ chỉ định chúng ta sống như thế nào và chúng ta 
làm như thế nào, hành xử như thế nào. Nói nôm na chính cái 
Thức này là nguồn gốc chính tạo ra con người của bạn. Và tất 
cả những cáitạo ra chúng ta là nam và nữ, đó là thiên thần, là 
ác quý cũng do cái Thức này dẫn lối. Hằng ngày, chúng ta tiếp 
nhận thông tin qua mắt tai mũi lưỡi, sắc thanh hương vị xúc 
pháp, chúng ta thiết lập một cái thế giới riêng của chúng ta, và 
nó cứ xây dựng thêm nữa. 
Cái người hút thuốc ghiền hút thuốc là tại vì cái hành động hút 
thuốc chứ không phải ghiền thuốc lá. Cái hành động hút thuốc 
là hành động tâm lý và nó được xây dựng lâu ngày biến cái 
người đó thành cái ống khói, ưa hút thuốc. 
Ngày đầu tiên quý vị đến cái chùa, quý vị có biết gì đâu. Rồi 
lâu ngày mỗi ngày học chút chút, dường như tôi cũng là một 
ông sư, tôi cũng là một bà sư. Những cái mà quý vị có cảm giác 
như mình tiễn bộ, thuần thục, mình có tu, mình đã bỏ bớt, thực 
ra chỉ xây dựng được trên ảo giác nơi cái Thức. Nó không phải 
là tư cách của quý vị, mà ở trong cái đầu quý vị khi nó suy nghĩ 
thì lập tức phát sinh ra tư cách. 
Khi các bạn thực hành Thiền miên mật thì tự nhiên các bạn 
kiểm soát được tứ oai nghi. 

30 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


kiểm soát được tứ oai nghi. Khi các bạn kiểm soát được tứ oai 
nghi, các bạn lại nghĩ rằng ta đã tốt rồi và các bạn thưởng thức, 
nó chỉ là ý tưởng giả tạo. Tâm điểm mà chúng ta học không 
phải là ăn, ngủ, không phải là hưởng thụ, thọ lạc, thọ khổ, mà 
là giải thoát. 

Chúng ta phải biết rằng cái gì đã nhân chúng ta chìm xuống 
bùn, xuống sình, và bằng cách nào chúng ta sẽ ngoi lên tìm sự 
giải thoát. Đức Phật đã dạy trong bài Kinh thế giới, chính cái 
Thức này, vì nó bị Vô minh, nên cái Thức càng dày bao nhiêu 
thì vô mình bấy nhiêu. Tại vì ưa thích sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp, có nam có nữ có người tu có người không tu, người 
tu thấy người ta không tu, không cạo đâu, nói tức là tôi đã ngon 
hơn rồi. Lòng tự cao, tự ti cũng chết, nói mình ngon hơn người 
ta, có cảm giác tốt hơn người ta rôi, cái đó là rớt rồi, thiết lập 
cái ngã rồi. Mắc mớ gì mình phải so sánh với người ta, người 
ta là người ta, sinh tử là của người ta, mình muôn cái gì, muôn 
giải thoát. Thế thì cái đề tài hôm nay đó là “cái ta đi tìm là cái 
ta đang là”. Ta có rồi mà ta cứ đi tìm bên ngoài. 

Đức Phật sau 49 ngày ngồi Thiền dưới gốc cây bồ đè, Ngài 
khám phá ra Ngài lang thang nhiều kiếp, và rồi để cuối cùng 
Ngài tìm ra được răng cái Ngài đang đi tìm là cái mà Ngài 
đang có, rất đơn giản, và cuối cùng khi Ngài tìm ra được thì 
Ngài chứng thần thông, chứng A la hán. 

Ngày hôm qua chúng ta đã học cái nhìn, cách nhìn một vật. 
Không có người nào nhìn cái vật đó có cùng quan điểm, và 
cũng không có người nào có cùng một quan điểm về vật đó từ 
sáng đến chiều. 

Trước khi ăn trưa quý vị đói, quý vị thấy thức ăn thấy ngon, ăn 
xong nó no bụng rồi, để đồ ăn ngon đó cũng không thấy gì hấp 
dẫn nữa. Trước khi Sư hỏi quý vị đề trả bài, có cảm giác khác 


31 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


về Sư, rất là khủng hoảng, nhưng mà bây giờ xong rồi, không 
hỏi nữa, cảm giác an toàn, cái gì nó làm quý vị khác, 

Sư vẫn là Sư kia mà? 

Qua Xúc có Thọ, khi có Thọ rồi nó lập tức chuyền sang Tham 
Ái. Điều quan trọng là, không phải Tham Ái là tội lỗi; mà quan 
trọng là khi Tham Ái rồi chúng ta muốn giữ chặt cái đó. Ví dụ: 
Thân của ta, muốn bảo thủ cái thân này, tôi nè, ta nẻ, và cái ngã 
nó phát sinh, và tiếp tục ưa thích thì tiếp tục tái sanh. 

Đức Phật nói đó là giấc mơ hiện hữu, trường kỳ trong vô lượng 
kiếp. Đức Phật nói trong Tứ Điệu Đề rất rõ quy tắc đầu tiên: 
Sự chấp thủ vào ngũ uẫn, mà không thấy rõ, thì nó làm cho tiếp 
tục tái sinh. Và đã có rất nhiều kiếp các bạn thích tái sinh, ưa 
thích sinh ra, sinh ra nữa. Và còn nhiều người ao ước kiếp tới 
gặp ông xã, bà xã nhiều lần nữa, vậy chưa đủ. 

Đức Phật nói rất rõ ràng, không có giấu diễm, kiếp này vợ vợ 
chồng chồng, kiếp sau mẹ mẹ con con. Nếu các bạn ưa thích 
trò chơi đó thì cứ chơi, chuyên lộn tùng phèo hết. Tại vì còn 
mơ ngủ, mơ rằng mình đang hiện hữu. Tại sao các bạn cứ mê 
ngủ hoài, thức mà cứ như ngủ, như mơ, chấp cái này có cái này 
của tôi, cho nên ai đụng tới mới buôn, ai nói mình cái này, cái 
kia mình nghe khó chịu, người ta nhìn mình thì mình cũng khó 
chịu nữa. Tức là mình có sự hiện hữu, tức là có sự cảm thọ, có 
ngã mới cảm thọ chứ. 

Cái gì làm cho mình có cảm thọ? Cái gì xây dựng cho bạn một 
khao khát, khát ái? Cái gì nó sai khiến bạn ưa thích cảm thọ 
vậy? 

Con mắt nó nhìn thấy cái cây, nhìn một sự vật, và như một máy 
chụp hình, nó lộn cái cây xuống, lộn ngược lại. Và hình này 
rất là lớn, con mắt có chút xíu à, rồi đưa lên não, não đã nhận 
biết từ nhỏ đến lớn, não mới lật ngược cái cây trở lại. Cho nên 


32 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


chúng ta nói chúng ta thấy cái cây, lại tưởng con mắt tôi thấy 
cái cây. Nói vậy là sai. Người học Phật biết rõ ràng cái não, tức 
là cái Thức, cái Thức nó biết cái cây, chứ không phải con mắt, 
nhưng mà nó tạo có cảm giác dễ chịu. Bởi vì cái hình ảnh này 
gây cảm giác dễ chịu nên mình giữ ở trong đầu. 

Và khi các bạn thọ nhận cảm thọ, thọ lạc, thọ khổ, thì khi chết 
nó sẽ dẫn các bạn tái sinh. Chỉ có cái đó thôi, mắt chết, tai chết, 
não chết, cái Thức là cái môi cho tái sanh, tại vì mê ngủ chứ 
không có cái gì khác. 

Chùm ánh sáng đưa vào mắt, con người ta lộn ngược xuống, 
con người này 1,8m vào con mắt chỉ còn lcm, nhưng mà nó 
đưa vào trong não, phân tích và nó nói người này l,8m, ông 
xã tôi 1,8m chứ làm gì I tắc. Thực ra cái hình của ống chỉ lem 
thôi, chứ 1,8m sao nhét vào trong mắt được. Nó chỉ có 1 em 
thôi, đưa vào sau não. Có nhiều người đã nói với Sư rằng Sư 
cứ nói vậy hoài, ông xã con đẹp trai lắm. Làm sao thấy? Mắt 
đây, vô đây nó lộn ngược nè, vô não, nó nằm chút xíu đây, chỗ 
này tối đen, chỗ này có ánh sáng không? Ai nói có ánh sáng là 
bể đầu đó, nơi đó tối hù hà, không thấy øì hết. Như là cái tivi 
này nó có đải truyền hình, thu hình sau đó phát lên sóng, nó 
biến những hình đó ra sóng, rồi máy này tiếp nhận những cái 
sóng đó, rồi nó có bộ phận chuyền biến cái sóng thành hình, 
quý vị rõ chưa? Con người ta cũng vậy, khi cái này nó nhận là 
hình, thực sự nó chỉ là sóng, cái chùm ánh sáng này là sóng, nó 
toàn proton và electron, nó rung, đưa vào trong mắt, rồi tới đây 
thôi nhiệm vụ của nó chấm dứt. Dây thần kinh của mình dẫn 
tiếp sự rung động đi, dây thần kinh của mình rung, chứ không 
phải hình bên ngoài rung, không phải ông xã làm trái tim mình 
rung, nhưng mà vì dây thần kinh của mình nó rung, đưa lên 
não, dây thần kinh ở não nó tiết ra hoá chất, điều khiển qua trái 


33 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


tim, mình rung. Thế thì chính cái não này lưu trữ các Thức. 
Cho nên, cái mà quý vị đang tìm bên ngoài thực sự nó đã có 
trong đầu rồi. Thí dụ như bây giờ cái cây này quý vị nhìn một 
lần quý vị biết nó là hoa lài, mọi người đều nói hoa lài, nhìn nó 
màu vàng, biết nó là hoa lài. Mình tự đặt tên, mọi người đều 
đặt tên, ta đặt tên rồi ta công nhận như vậy. Ta đã nhìn thấy 
trước đây rồi, nêu ta không nhìn thấy thì đảm bảo ta không biết 
gì hết. Các bạn có thê nói được tiếng Anh, tiếng Việt, rôi giờ 
Sư mắng quý VỊ băng tiếng Pali, quý vị chỉ thây Sư trợn mắt 
lên la mà chẳng biết la cái gì. Nhưng nếu Sư máng tiếng Việt 
thì quý vị buồn, mắng bằng tiếng Pali thì không buôn, vì tiếng 
Pali trong bộ não từ hồi nhỏ đến giờ không có. Cho nên những 
cái gì mà quý vị thấy hăng ngày, thấy nghe ngửi nếm đều có 
sẵn trong này rồi, chứ nó không ở đâu hết, không phải đi đâu 
tìm. Ở trong cái não nó chứa hết, mà mình cứ đi tìm bên ngoài 
để thoả mãn cái bên trong. 

Tới đây thì quý vị rõ chưa? Cái mình thấy, thứ nhất nó phải có 
những điều kiện để thấy, ví dụ như vật đó quá xa, ta sẽ không 
thấy, mà trong bóng tối cũng không thấy. Mà con mắt mình 
không bị cận thị thì mới thấy được xa, tức là phải đủ điều kiện 
để thấy, nếu không đủ điều kiện thì sẽ không thấy. Cho nên 
không phải vật gì mình cũng thấy được, mà vật này mình phải 
biết rồi, nêu mình chưa biết mình cũng không thấy được. Sư đi 
dạy người dân tộc ở Đắc Lắk, Sư thấy người ta nhiệt tình, Sư 
cho ông tù trưởng một cái điện thoại cầm tay, ông vứt xuống 
đất, nói cục sắt này con đâu có biết xài, Sư có con một ký muối 
còn hơn. Một đứa bé cũng vậy, khi nó mới sinh ra nó không 
biết gì hết, nhưng mà nó học rất nhanh, học đầu tiên là học thở, 
cải thứ nhì học bú, cái thứ ba là nhận diện âm thanh. Cha mẹ 
như thế này, nó nói theo. Một đứa con traI, con gái ba tuổi nói 


34 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


tiếng Việt rất sành sỏi, không cần học lớp nào hết, nhưng mà 
ngoại quốc thì học tiếng Việt phải vài năm. Các bạn đã hiểu 
điều này chưa? Chúng ta học chấp nhận, và thọ nhận và hưởng 
thụ các cảm giác dục lạc nơi mắt, tai, mũi suốt ngày, nó biến ta 
thành con người khác. 

Bởi vì chúng ta có cái Thức nên mới nhận ra, mà cái Thức còn 
thêm Vô minh nữa thì lập tức nó phân biệt ra Danh Sắc tức 
Thân và Tâm. Nếu cái Thức này mà được tu tập đàng hoàng thì 
nó biết chỉ là Ngũ Uẫn (Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức), không 
có cái “Tôi là”. Không có, nhưng mà tôi cứ nói ““Tôi là”, thì lập 
tức có nhà tôi, con tôi, vợ tôi, tài sản của tôi... Tất cả do Vô 
Minh và Tham Ái cái cảnh giới mình đang ở. 

Các bạn đang sống trong cảnh giới đó, phát triển cái Thứcthông 
qua căn và trần va chạm màcó cảm giác dục lạc. Cảm giác dục 
lạc này có tính cách tích cực và tiêu cực, thọ lạc, thọ khổ đều 
là cảm giác dục lạc. Nhưng mà cảm giác dục lạc này đều do cái 
Thức chỉ đạo. Cái Thức này không những chỉ đạo là loại nào 
nên nghe, loại nào nên nhận, mà nó chỉ định cách phiên dịch 
cái cảm thọ này nữa. 

Khi Sư là một cậu bé nhỏ, đâu có biết uống cafe. Lần đầu tiên 
có người bạn đưa cho nếm thử, nhấp có một miếng thôi thấy 
nó khủng hoảng, kinh khủng. Nó đắng, nó hôi đủ các thứ. Và 
sau nhiều ngày thì tới giai đoạn này Sư lại ưa thích uống cafe, 
có thói quen uống cafe. Và các bạn biết cái ưa thích như vậy, 
lắp đi lặp lại đó là cái gì không? Và đó là Nghiệp. Nghiệp là gì, 
Nghiệp là một hành động, đã hoàn tất, có tác ý, và lặp đi lặp lại 
nhiều lần. Cho nên cái Nghiệp người ta nói ghê gớm lắm chứ 
thật sự nó chỉ là thói quen, ngày xưa không uống cafe, bây giờ 
uống cafe, chăng có gì khác. 

Khi Sư hồi nhỏ ghét cafe, nhưng Sư lớn lớn thì thích cafe, tức 


35 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


là những cảm giác này nó cũng thay đổi, thay đổi do cái Thức 
này nẻ, mình thay đôi cái khát ái này nè. Cái tục lệ gọi là hôn 
nhân mà do gia đình sắp Việt Nam trước đây ấy, khi mới có 
bầu đã hứa đẻ ra sẽ gả cưới xin cho người này, người kia. Khi 
nó lớn lên rồi chăng biết yêu là gì, nhưng cứ lấy. Ở với nhau 
riết rồi cũng thương nhau. Tại vì hằng ngày đều va chạm mắt, 
tai, mũi, lưỡi, cho nên nó đưa vào trong cái Thức, và cái Thức 
lại tiếp tục đưa cho có cảm giác cảm thọ. Cho nên từ cái xa 
lạ dẫn đến ưa thích nhau, người dưng khác họ đem lòng mến 
nhau. 

Như vậy, khi chúng ta nhìn một vật thì nó không hắn là cái 
mà mình thấy thực sự. Thực sự nó là cái não của mình, là cái 
nhớ, cái Thức nó làm thay đồi, cho mình cảm giác thoả thích 
hay không thoả thích về vật đó. Và khi mình có cảm giác như 
vậy, nó sẽ hướng dẫn mình nhìn như thế nào, góc cạnh nảo, rồi 
mình sẽ phiên dịch thế nào. 

Thiền Vipassana không dạy quý vị nhìn vật này như thế nào 
như nó là.Đức Phật nói thấy Pháp là thấy ta, thấy cái gì? Thấy 
sự sinh diệt. Cho nên Vipassana cho quý VỊ thấy cái hiện tượng 
ấy nó xuất hiện trong tâm quý vị rồi nó biến mắt, thấy được 
nó hiện diện. Tôi đang ghét vì nóng quá; tôi không thích ngồi 
Thiền mà không có cái quạt; Nóng quá tôi chịu không được, 
nhưng khi tôi mở cái quạt lên mát thì tôi ngồi thiền thây dễ 
chịu. Thế thì cái cảm giác đó nó thay đổi, nó không nằm ở 
trong cái vật là cái quạt. Những cái đó nó không dính líu gì 
đến cái quạt, không dính đến cái không khí đang nóng, không 
dính đến cách và nơi ngồi của quý vị; mà nó được quyết định 
bởi cái Thức của quý vị 

Cho nên Vipassana giúp quý vị không thấy vật mà chỉ thấy sự 
hiện hữu của nó, nó đến rồi nó đi; biết lúc nào nó đến, lúc nào 


36 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


nó đi. Thay vì nhìn bên ngoài, rồi cảm xúc, hành động, phản 
ứng, thì bây giờ nhìn bên trong, không nhìn bên ngoài nữa. 
Thở là nhìn bên trong, thế thì nhìn bên trong là nhìn cái gì? 
Đức Phật dạy rất rõ: Khi thở dài lưu ý đang thở dài, và khi thở 
ngắn lưu ý đang thở ngắn, khi thở dài biết thở dài, thở ngắn 
biết thở ngắn. Phật dạy thêm: cảm giác toàn thân rồi thở ra, 
cảm giác toàn thân rồi thở vào. 

Cảm giác toàn thân, có nghĩa là sao? Nghĩa là biết cái gì phiền 
não trong thân, ngứa ngáy trong thân khó chịu. Bây giờ tôi 
không ngôi quạt ngôi thiền, nó khó chịu, khó chịu ở đâu, phải 
nhận biết, khó chịu ở mông, khó chịu ở cái đầu, khó chịu ở tay, 
chỗ nào? Nếu không biết thì mình đang tạo thêm nghiệp, thấy 
khó chịu là mình mở cái quạt, tạo thêm nghiệp. ngay lập tức. 
Tu phải nhận biết sự khó chịu đó xảy ở đâu. Rồi quan sát nó 
thì thấy nó biến mắt. Nó biến mắt lúc nào cũng phải nhận biết. 
Nếu ta không nhận biết được thì chăng có thực hiện tứ niệm 
xứ, chỉ ngồi mà thôi. 

Tôi nhận biết toàn thân, tôi phải có cảm giác toàn thân, chứ 
không phải ngồi cong lưng, chai mông mà không nhận biết. 
Thế thì ngồi như thế nào? Đức Phật nói cái gì? Đức Phật nói 
quan sát bên trong, đi vào rừng, đi vào gốc cây, nhà văng, rồi 
xếp chân lại, lưng thăng lên, rồi chú ý vào bên trong. Chú ý 
bên trong tôi thở vào, chú ý bên trong tôi thở ra, không chú ý 
nó nóng hay lạnh bên ngoài, không chú ý là quạt nó quay hay 
không quay mà chú ý bên trong. Sinh tử là bên trong, tại sao? 
Tại vì cái Thức khiến ta sinh tử nó nằm đâu? Năm trong hay 
nằm ngoài? Đừng nói nằm ngoài, năm ngoài thì đưa cho Sư. 
Nó nằm trong đầu quý vị đó. Qua mắt tay mũi lưỡi nó thu lại 
sẽ giữ lại trong đầu, thế thì khi thở ra thở vào chúng ta đều phải 
nhận chú ý bên trong, biết tất cả sự cảm thông. 


37 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


Cái Thức nó làm cho chúng ta có cảm giác tích cực vả tiêu cực 
khi 6 căn va chạm 6 trần. Cho nên phát sinh ra cái Ngã, và cái 
Ngã khi nhìn vật này, nó phiên dịch theo sự chấp thủ của nó. 
Nếu mà một người đã từng bị phụ tình ba lần, nhìn thấy người 
đàn ông nào cũng ghê tởm, rồi xem ông cũng là người thứ tư 
thôi, không chạy đâu khỏi, cho dù ông ông tử tế nói ngọt cách 
mẫy cũng không tin. 
Hằng ngày chúng ta đều có cái Thức phát triển thông qua sự 
xúc của 6 căn 6 trần, rồi cái vật rung động, rồi cái tâm định 
nghĩa, phân tích cái vật đó và đâm ra chấp thủ. Ví dụ người 
nghiện thuốc lá lúc nào cũng ưa thích điếu thuốc lá. Người 
không hút thuốc thì lại ghét điều thuốc, đơn giản vậy thôi. Sự 
chấp thủ đều có. Khi các bạn nhìn, tất cả những cái mà bạn 
thấy là vật, nó chỉ là những sự rung động, những sự rung động 
ấy nó va chạm vào trong tai và mắt. Lấy cái nhìn là thí dụ, khi 
nó qua đây thì lập tức nó phản ứng theo cảm xúc. Bởi vì nó là 
rung động cho nên các bạn có phản ứng về cảm xúc. Đúng sai, 
thích, ghét, đều có phản ứng. Nói nôm na lại, 2 loại cảm xúc 
có mặt ở đây thôi, tiêu cực hoặc tích cực, hoặc thương và ghét 
thôi, còn những cái khác là phụ. Thương ghét là cảm xúc nó lại 
đưa vào trong cái Thức. 
Các vị không chống đối với bên ngoài, mà các vị đang chống 
đối với cái Thức bên trong, tức là hình ảnh này, hình ảnh của 
ông xã, hình ảnh cái cây trong đầu. Chúng ta đang chống đối 
hay đang ưa thích cái ở trong đầu chúng ta, chứ chúng ta thật 
sự không ' ưa cái vật bên ngoài. Ví dụ quí vị có cha, cha chết 
10 năm rồi, đến đám giô hằng năm, nấu cơm, nói cha ơi, ăn 
cơm đi cha, nước mắt ràn rụa. Thực ra không nghe, không 
thấy cha, tại sao nước mắt tràn? Tại vì các bạn đang ràng buộc, 
chống đối với kí ức trong đầu, phản ứng lại cái đó. Cho nên 


38 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


đau buôn, đau buồn vì cái trong đầu mình nè, chứ đâu phải vì 
buồn ông già cao 1,7m đâu? Tại sao không thấy không nghe 
nữa mà cứ buồn. 

Tại vì hình ảnh đó nó ghi nhận trong kí ức. Chính những hình 
ảnh ấy, thông tin đó, sự rung động đó sẽ dẫn các bạn tái sinh 
trong một cảnh giới mới. Tuy theo loại rung động, thích hoặc 
ghét, cái nào mạnh nhất, thì khi chết nó sẽ dẫn quý vị đi tái 
sanh. Đầu tiên, các bạn phản ứng theo cảm xúc, tức cái thấy là 
sự rung động, mà mình phản ứng sự rung động trong não mà 
thôi, chứ không phải phản ứng bên ngoài. Người ta chửi mình 
không phải là mình buôn vì người ta chửi mình, mà mình buồn 
vì trong đầu mình đã có cái định nghĩa đó là chửi. Từ nhỏ đến 
lớn mình đã bị chửi nhiều lần, và tạo cảm giác buồn cho nên 
bây giờ ai chửi thì mình buồn. Buồn vì cái có sẵn trong đầu, 
mình thọ nhận nó và mình chống đối nó. Rồi mình suy nghĩ, 
cái gì mà không suy nghĩ thì phản ứng lại, cái gì có suy nghĩ 
thì chằm chậm lại, so sánh với cái kho biết đã có, tức là tìm 
kiếm, tìm kiếm trong cái Thức, như vậy là chửi, tôi cho nó 
mượn tiền mà nó chửi. Cái cô đó không tốt, tôi cho nó mượn 
tiền, rồi nó lại chửi tôi ngu đem tiền cho mượn. Nhưng mà tại 
sao ta buôn, tại vì cái Thức đã có những kinh nghiệm như vậy 
trong quá khứ. 

Đứa bé hai tuôi, nó cầm hai cục kẹo, người ta xin nó cục kẹo, 
nó cho liền, hoan hỷ không có suy nghĩ gì, tại vì trong đầu nó 
chưa có kinh nghiệm đau khô, vì cho mượn tiền mà bị chửi. Đã 
một lần bị như vậy thì mới nồi sân lên, cái gì có trong cái Thức, 
thì nó mới phản ứng. Mà phản ứng này là phản ứng theo cảm 
xúc, không có suy nghĩ, khi bắt đầu suy nghĩ tức là người có 
tu tập, ta không phản ứng liền. Một là ta tìm cách trả đũa, cho 
nó biết thân, mà người tu mà trả đũa thì còn cay hơn. Hai là ta 


39 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


vứt bỏ nó luôn, không đáng để ta lưu tâm. Ba, từ từ ta tính, rồi 
nhà ngươi sẽ chết với ta. Nhưng khi có tiền kiến là đúng sai, 
là thế này thế kia thì phát sinh ra cái Ngã, Cái Ngã chứa cái 
tiền kiến, trong cái Thức này chứ đâu. Thức này gọi là gì quý 
vị biết không? Là rác. Tất cả những gì quý vị ghi nhận từ nhỏ 
đến lớn: tôi là giáo sư, tôi đã giỏi tiếng Anh, giỏi tiếng Pali, tôi 
là ông Sư, rồi có người nói mấy tháng nay tôi tu giỏi hơn hồi 
xưa, toàn là rác đưa vào trong cái Thức. 

Thiền Tuệ là vũ khí rất là tối ưu mà Đức Phật giảng dạy giúp 
mọi người vứt bỏ cái đồng rác này đi. Rửa sạch những vết dơ 
trên áo đi, cái áo trắng mình vẽ bông nói nó đẹp, nhưng người 
ta nhìn thấy mực nó vầy vầy vào trong cái áo lại thấy bân. Thế 
thì Thiền Tuệ để rửa sạch cái Thức, vứt rác ở trong ra, những 
cái gì biết vứt ra hết đi. Tại sao chúng ta phải làm vậy? Đức 
Phật nói rất rõ: hễ còn chút xíu nào thì nó sẽ tiếp tục dẫn quý 
vị đi tới kiếp khác, kiếp tái sanh. Củi còn lửa cháy tiếp, khi các 
bạn hết củilửa hết cháy, chấm dứt sinh tử. Hễ còn củi trong cái 
Thức nảy, chấp nhất vào 6 căn 6 trần, thì cái Thức cũ còn làm 
cho mình phát sinh cái Ngã mà mình không biết. Thế thì huân 
tucái gì? Đức Phật dạy khi thở vào ta biết toàn thân, chế ngự 
ưu bi phiền não, rồi mới thở ra; không phải là hơi thở, mà là 
quan sát xem cái gì sinh ra trong hơi thở đó. Khi thở vào cảm 
giác nhận biết toàn thân, chỗ nào ngứa, chỗ nào khó chịu; ngứa 
và khó chịu là sân, nhận biết cái đó là sân thì vứt nó đi. Cách 
tốt nhất là quý vị nhịn đói ba ngày không ăn. Ba ngày không 
cần nhập thất làm chi, ở đây, làm tất cả mọi việc bình thường, 
tới bữa ăn vào nhà bếp ngồi nhìn người ta ăn, nhưng mà không 
ăn. 

Cứ ngồi đó ngửi nhìn, rồi xem mình phản ứng, cảm xúc như 
thế nào. Nếu ba ngày đó mình thành công thì thành công. Nếu 


40 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


các bạn thực tâm, trong vòng 15 ngày vẫn làm việc này việc 
kia bình thường, và đi vào nhà bếp ngồi nhìn người ta ăn, rồi 
mình quán chiếu cái gì sai bảo mình phải ăn, mình thèm, thấy 
cái gì nổi lên. nếu quán chiếu được như vậy, Phật nói l5 ngày 
là giải quyết. Và câu hỏi đặt ra là các bạn có muốn giải quyết 
không, các bạn chắc chắn là không, một ngày đói quá hết chịu 
nổi nói gì đến 15 ngày. Kiếp sống này làm người, kiếp sau có 
thể làm súc sanh, tuỳ theo cái cảm thọ của mình. 

Khi các bạn nhìn, nghe, ngửi, nễm nhưng mà với cái tâm tu 
tập đáp ứng lại, không phản ứng trong cảm xúc nữa. Phản ứng 
có suy nghĩ, đã được huân tập, không còn dính mắc nữa. Nhìn 
người ta đưa cái ly, cám ơn, rồi uống. Cám ơn là thói quen, 
nhận biết là mình đang hành xử theo thói quen nhưng mà mình 
không có nợ người ta. Đừng nói người ta đưa cho mình cái ly 
rồi mình mắc nợ người ta, là có sự liên hệ giữa ngã và ngã sở. 
Anh đưa tôi cái ly, tôi cám ơn: Không có cái Ngã, không có đối 
tượng, không có người, không có vật, cắt đứt sinh tử. Ta đáp 
ứng nhưng đáp ứng như thế nào, nếu không có bát chánh đạo 
thì ta đáp ứng kiểu gì, đáp ứng theo kiểu súc sinh chứ gì. Bát 
chánh đạo dạy cho ta chánh kiến, đáp ứng trong chánh kiến, 
thấy rất rõ, còn nêu không có thì ta sẽ phản ứng, tưởng là mình 
đáp ứng nhưng thực ra là mình phản ứng theo cảm xúc. Trong 
cái sự thanh tịnh, ta thấy rất rõ cái Ngã không có thực thể.Nó 
chỉ là ngũ uân thọ, tưởng, hành, thức thôi, đến rồi đi. Thực tế, 
nãy giờ nói phần lý thuyết cho quý vị hiểu, bây giờ nói đến 
phần thực hành cho một số quý vị mới bắt đầu. 

Bước đầu tiên là chú tâm. Chú tâm cái gì? Chú tâm vào hơi 
thở, hơi thở vào biết nó vào, ra biết nó ra, dài biết nó dài, ngắn 
biết nó ngăn. Theo dõi nó một ngày hai ngày đề thành cái thói 
quen, theo dõi không được sót. 


41 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


Đừng nghĩ rằng quý vị sẽ chú tâm được lâu, sư nói thắng, một 
phút thôi, phút sau nó ở chợ Bến Thành, hay ở ngoài Tây Ninh 

và nó về nhà. Đến khi nào giật mình, nhớ tới nó thì mình đã đi 
lạc rồi, dòm đồng hồ đã thây. trôi qua 45 phút rồi, nó đi chơi hết 
45 phút. Cho nên quý vị ngồi Thiền thân ở đây mà tâm ở chỗ 
khác, coi như ngồi chơi, không có phải ngồi Thiền. Ngồi Thiền 
phải biết các cái gì xảy ra trong thân và tâm. Cho nên phải chú 
tâm, hễ nó đi biết nó đi, lập tức nó quay trở lại, cho nên phải 
tỉnh giác. Chú tâm và quan sát, quan sát cái hiện tượng gì xảy 
ra trong con người của mình: ngôi thắng chưa, nếu mà hơi 
khơm khơm ngồi thắng lên, điều chỉnh, 2 ngón tay để chính 
giữa mà thấy nó bung ra thì mình phải gắn nó vô.Nếu thấy khó 
chịu thì khó chịu vì cái gì? Quạt không có? Nếu đã tu không 
cần mở quạt nữa. Nếu không mở thì chuyện gì xảy ra, cái sân 
nó nồi lên, lúc giờ mới biết sân đến sân đi, nó không bao giờ ở 
hoài. Khi nó sinh, nó diệt đều phải nhận biết, còn ngồi mà nó 
đi hồi nào cũng không biết thì hỏng rồi. Đi chợ đi này đi kia, 
tâm nó chạy lăng xăng, 15 phút nó về nhà, còn chưa biết nó 
đi là xem như chăng có tu, phải nhận biết, ta đang lang thang. 
Đức Phật nói rất rõ, sống mà lang thang thì chết luân hồi, đơn 
giản thôi. Nhận biết sự sinh diệt, các cái nó xảy ra trong con 
người mình, nóng khó chịu, nhìn nó, nó biến mắt, sân vừa mới 
đến, vừa mới đi. Ngồi Thiền, mới ngồi một phút thấy dễ chịu, 
có cảm giác tham, khoan khoái hỷ lạc, có cảm thọ, nhận biết 
ta đang thọ lạc rồi khi nhận biết nó thì nó biến mất, lạc sinh 
lạc mất. Tới giai đoạn này thì Tuệ giác phát triển, chút chút, 
rồi có khoảng cách, lúc ta nhận diện được, lúc ta không nhận 
diện được. Sao vậy? Tại vì lúc ta lang thang ta đâu thể quan 
sát được, lúc cái tâm ta lang thang ngoài chợ ta đâu thấy được, 
nhưng lúc ta kéo về lập tức ta quan sát được. Lưng ta hơi cong, 


42 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


ngồi thăng lên, tự mình điều chỉnh thì mình nhận biết, rồi thở 
ra thở vào, theo đõi hơi thở được bao lâu, tự mình nhận biết, 
nhận biết thấy nó đều sinh diệt. Các sự tham sân si, khó chịu, 
dễ chịu nó đều sinh diệt. Cuối cùng mình chỉ thấy sự sinh 
diệt thôi thì tuệ giác phát sinh, mà hễ tuệ giác phát sinh thì nó 
không bao giờ cho mình ngủ, nó thức tỉnh, người nào ưa ngôi 
thiền mà buồn ngủ là ngủ ngồi chứ không phải ngồi thiên. 
Ngồi thiền mà đúng mức là Tuệ giác nó phát sinh, nó giống 
như uống 10 ly cafe, không cách gì mà ngủ được, thân được 
khinh an và nó bắt mình phải thức. Và khi có thức tỉnh rồi cảng 
làm cho mình chú tâm dễ hơn nữa. 
Cho nên đây là cái vòng tròn để chú tâm, nỗ lực chú tâm, 
không có dễ dàng. Ta ngồi thấy dễ chịu rồi mở quạt rồi ngủ 
gục hồi nào không hay, cái đó là ngủ ngồi, cho nên nó không 
có hiệu quả. Phải chú tâm, rồi mình quan sát các hiện tượng 
xảy ra ở thân: thân nhúc nhích nè, đang quay qua đang quay 
lại nè, ngứa ngáy muốn đưa tay lên gãi nè, tất cả đều phải quan 
sát. Thí dụ ngứa, phải niệm trong đầu, ngứa, ngứa, ngứa, gãi, 
gãi, gãi, tay giƠ lên, tay giơ lên, tay giơ lên, gãi, gãi, hết gãi, 
hết gãi, tay - để xuống, tay để xuống. Cái đầu mình luôn luôn 
niệm, nên tất cả cử động phải làm thật chậm. Trong lúc hành 
Thiền phải đi thực chậm thì mới nhận biết được nó, rồi mình 
mới cảm nhận được nó;mình nhận biết được nó thì mới thấy nó 
sinh diệt, làm nhanh không cách gì thấy được đâu. Quý vị hãy 
đi thật chậm, nhắc chân lên, đặt chân xuống, nhắc chân lên, đặt 
chân xuống. Đi mà giống người trong bệnh viện 10 năm mới đi 
ra, thì mới nhận biết được cảm giác của Thiền hành. Nhắc chân 
lên toàn thân đều chuyển động, đâu chỉ có phải gót chân, bắp 
thịt ở vai, hông, ở đầu gối, đều thay đổi chứ. Nếu không thấy 
mọi sự thay đôi mà chỉ thấy cái chân thôi thì mình chưa Thiền. 


43 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


Toàn thân mình nghiêng qua một bên mình phải thấy bên này 
nó nghiêng, bên này vai nó chuyền, rồi nhắc lên nguyên cái 
đùi này nó nhắc lên, nghiêng người qua chỗ này nó nặng, nó 
đè xuống, phải thấy được rất rõ - đó là quán thân trên thân. Mà 
nếu mình không đi chậm thì không cách gì thấy được nó. Ngồi 
Thiền cũng vậy, Đức Phật nói cảm thọ toàn thân nhận biết, thở 
thấy nó khó chịu, thì Đức Phật nói luôn, hồi xưa Đức Phật ngồi 
thiền cũng vậy: “ta thấy khó chịu, tâm sân nỗi lên, ta đưa cái 
lưỡi lên vòm lưỡi, cái lưỡi cong lên, răng cắn lại, gòng mình 
lên, chế ngự ưu bi phiền não ở trong thân, cái gì nó đang phiền 
não, dùng tâm chế ngự nó, khắc phục nó rồi ta mới thở ra, cũng 
như thế đối với thở vào”. Còn bây giờ chúng ta chỉ thở, thở, 
thở 2 phút rồi “khò”. Bữa nào sư để cái camera Sư quay hết ai 
làm cái gì rồi Sư chiếu lên cho quý vị coi. 

Vậy đó, trong những hoạt động sinh hoạt hằng ngày của chúng 
ta đều bị sai lầm ở chỗ phản ứng theo cảm xúc này. Sinh tử 
luân hồi tại vì nó đưa tới cái tìm kiếm, phản ú ứng, cảm xúc, quý 
vị có thê áp dụng với cái nghe, cái ngửi, cái nêm, hay sự xúc 
chạm của thân đối với quạt, ánh năng. Phải nhận biết liền các 
cảm giác gì xảy ra, và cảm thọ, có thể là thọ lạc hoặc thọ khổ, 
có khi tích cực và tiêu cực, mà hễ có thì phản ứng lại thì tạo 
ra cái Ngã. Từ đó mà biết không phản ứng và đáp ứng. Thí dụ 
như trời mưa mà cứ dầm mưa đi ra là sao? Sao không lấy cái 
nón đi, lẫy cái dù đi? Đó là đáp ứng. Cái tâm phải thanh tịnh, 
đơn giản vậy thôi. 

Tóm lại, cái Thức nhồi sọ vào đầu mình từ vô lượng kiếp, cho 
mình một cái cảm xúc dục lạc khi 6 căn va chạm với 6 trần, 
phát sinh ra cái ngã. Khi có xúc lập tức có cái Ngã, vì có cái 
ta, vì có định kiến, cho nên nhìn cái vật cái hiện tượng đó theo 
cái nhìn của mình, cái nhìn đó là ta thấy, và ta được phiên dịch, 


44 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


cái tâm giúp cho mình phiên dịch định nghĩa cái vật thấy, mình 
chấp thủ vào ý kiến đó, răng cái đó là “của tôi”, mà hễ là “của 
tôi” thì lập tức mình phản ứng cảm xúc. Nếu có cái tâm thanh 
tịnh đáp ứng lại môi trường bên ngoài, sẽ không phát sinh cái 
Ngã. Ngược lại, nếu mình phản ứng với cái thấy, sinh ra cái 
tâm rớt vào suy nghĩ, rớt vào trong cái tìm kiếm, để rồi tái 
sanh, tại vì ưa thích cái thân, thì phải tái sanh. Ngay cả cái thở 
cũng vậy, tiếp tục tái sinh thì nó thở. Đối với điều gì mới học, 
hay học lâu quá mà quên, đây là mấy bước dễ nhớ dễ thực 
hiện: chú tâm vào hơi thở, vào biết, ngắn biết, dài biết, trong 
thở có cảm xúc nhận biết, khó chịu biết, dễ chịu biết, nhận biết 
thôi, chú tâm đừng có ngáy. Rồi phải quan sát hơi thở, quan 
sát toàn thân, toàn thân nó cử động, cái gì cử động, rồi đau, 
cái gì đau, rồi đau có khô không? Đau là thân, khổ là tâm, mà 
người ta đau khô thì thân và tâm cũng đau luôn, cho nên mới 
gọi là đau khổ. Thế nên ta cần quan sát kỹ các hiện tượng xảy 
ra trong thân, rồi nó có thọ không? Nếu có thọ thì dính đến 
tham ái, khi ta nhận biết nó, nhận biết rằng ta quan sát như vậy 
sẽ đưa đến sự nhận biết sinh diệt của các hiện tượng sinh Nó 
đến rồi nó đi không bao giờ nó ở lại, ghét cũng đến rồi đi, lúc 
nào ghét đến ta biết, lúc nào ghét đi ta biết, lúc nào hỷ lạc để 
ta biết, lúc nào hỷ lạc đi ta phải biết. Nó đến và đi nhanh lắm 
ta hãy quan sát nó thật kỹ, mà hễ quan sát được nó thì có Tuệ 
giác. Mà hễ có Tuệ giác thì luôn luôn thức tỉnh, tại vì tỉnh giác 
biết rằng kiếp này làm người kiếp sau làm chó làm mẻo, phải 
sợ cái khổ đó thì mới tu nồi. Tuệ giác cho ta thấy tái sinh lại là 
khổ, giúp cho mình thức tỉnh, các hành động của thân tâm đều 
nhận biết, quán thân trên thân, ngồi đều biết. 


45 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


BÑI 4 


Mi QUYẾN RŨ TRONG LÚC HÀNH THIÊN 
fñTTRACTIVE MARR ON THE RORD TO NIBRNNR 


Trên con đường chúng ta đi thỉnh kinh có những con ma rất 
quyến rũ khiếnhúng ta khó có thể cưỡng lại. Hôm nay chúng 
ta sẽ tìm hiểu một trong số ma đó. 

Nếu chúng ta không chiến thắng được 5 cái triền cái này thì 
vô vô lượng kiếp không bao giờ vào thiền định được, không 
bao giờ thoát khỏi cõi dục lạc này. Không thể nào! Đức Phật 
đã khăng định như vậy! Năm Triền Cái này là năm con ma căn 
bản, không phải là những con ma tĩnh vị. 

Giết chóc, ganh ghét, chiến thắng, đấu tranh, đánh nhau.... toàn 
là ảo ảnh. Tất cả những thứ này đều được dẫn dắt bởi con ma 
chúa được lấy biểu tường là người nữ. Quan niệm thường là ví 
ma là người nữ, gọi là ma nữ. Không nên gọi như vậy, vì vẫn 
có ma là người nam. Vẫn có những người nữ theo những người 
đàn ông vì cảm giác dục lạc, vậy tức là có ma nam, nên đừng 
quan niệm và nghiêng về việc nói đến ma là chỉ ví đến người 
nữ. Đó chỉ là biểu tượng mà thôi, biểu tượng từ đạo Hindu. 
Đạo Hindu vẽ hình người nữ là biểu tượng của ma. Sức mạnh 
của nó rất là quyến rũ, nó tạo cảm giác dục lạc nơi mũi, mắt, 
tai, lưỡi, thân, ý. Khi nhìn người nữ là ưa thích, nhìn người nữ 
hở hở thì lại còn ưa thích nữa, nếu nhìn người nữ mà không 
có miếng vải thì chắc không kiềm chế nổi. Vậy vấn đề không 
phải là thân người nữ, người nữ chỉ là thùng phân biết đi. Quan 
trọng là nó tạo ra cảm giác trong đầu chúng ta. 


46 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


Chúng ta mê cảm giác dục lạc trong đầu, chứ không phải đối 
tượng bên ngoài, nhưng đối tượng bên ngoài tạo ra cái cảm 
giác dục lạc đó thì chúng ta luôn luôn muốn thỏa mãn và muốn 
nhiều hơn. 

Cái đầu chúng ta rất thông minh, nó vẽ vời ra nhiều thứ, vẽ ra 
những thứ không thê tưởng tượng được. Chúng ta có thê rờ 
những thứ nhìn thấy được không? Chưa rờ tới nó chúng ta vẫn 
thích. Thật sự chúng ta không phải thích người đàn bà này qua 
cái nhìn mà chúng ta đang thích người đản bà trong não được 
vẽ lên từ vô lượng kiếp. Từ nhỏ đến lớn chúng ta đã giao tiếp 
biết bao nhiêu người nữ. Khi nhìn vào hình đó chúng ta lại có 
liên tưởng đến người nữ của mình, lập tức các cảm giác cũ nó 
quay trở lại. Tất cả những hiện tượng sinh diệt, vẽ vời thêm 
đó đã tạo ra những con ma quyến rũ trong cái đầu của chúng 
ta, chính chúng ta tạo ra và đam mê trong cái cảm giác đó. 
Cho nên chúng ta ngồi thiền chúng ta nên biết thế nào là cảm 
giác thật. Mắt nhìn, tai nghe, lưỡi nếm, mũi ngửi tại thời điểm 
đó và cảm nhận được nó. Đức Phật nói quán tóc, răng, long, 
móng. Khi mình không biết thì phải nhìn, phải thấy, phải ngửi, 
phải nghe. Khi người khác chửi mình thì mình đừng phản ứng, 
để xem cái gì đang xảy ra trong tâm của mình, thì đó mới là 
người tu. Cảm giác thì có cảm thọ, thọ thì có thọ lạc, thọ khổ 
tức là xác nhận lại có sự hiện hữu. Cóhiện hữu thì sinh ra ưa 
thích, tức lại tiếp tục vào vòng sinh tử - luân hồi. Cứ như vậy 
thì vòng thập nhị nhân duyên này cứ xoay. Có cái thức tức cái 
nhớ, cái nhớ thì đưa ra danh sách có nam, có nữ, có trăng, có 
đen, có nhà, có cửa,... rồi đưa vào lục nhập. Lục nhập này là 
6 xứ, không phải mũi, taI, mắt, lưỡi, thân, ý mà nói trong cái 
đầu này. 6 xứ là 6 nơi đề chứa thông tin của 6 cái cơ quan. Chỗ 
chứa con mắt thì không chứa cái gì khác. Chỗ chứa thông tin 


47 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


của lỗ tai thì nó chỉ chứa thông tin của lỗ tai. Sự rung động 
theo tần số mà nó đi vô 6 chỗ khác nhau. Tất cả những phản 
ứng đều được thông tin từ não. Sự khó chịu cũng ở trên não. 
Người ta chửi mình mà 3 ngày sau mình vẫn buồn, vì mình 
vô minhkhông biết mình đang phản ứng lại cái não của mình. 
Người chửi đã đi mất rồi, tại sao còn phản ứng? Vì não ghi 
nhận thông qua mắt tai. Tainghe, mắt thấy, 10 năm sau thấy nó 
xa xa vẫn né. Tức là chúng ta đang hành xử theo một cách ảo 
giác, cách hành xử không có trí tuệ. 

Do không cảnh giác để mắt, tai, lưỡi, mũi, ý, thân va chạm với 
cảnh trần thì lập tức nó sinh ra như vậy! 

Năm cái Triển Cái này ở đâu? Trong phim Tây du ký tại sao yêu 
quái lại muốn ăn Đường Tăng để bất tử. Vì sao? Vì Đường 
Tăng tượng trưng cho pháp của Phật. 

Năm cái Triền Cái này đều nằm ở não. Hoài nghi là từ não. 
Tưởng tri yêu kém, ý xấu là từ não. Hôn trầm là do cái lười, cứ 
thôi thúc bản thân lười đi, thiếp đi và dẫn đến hôn trầm cũng 
từ não mà ra. Trạo cử là cứ thấy này kia, nuối tiêc chuyện quá 
khứ, lăng xăng là cũng từ não. Khát ái dục lạc cũng là từ não. 
Vậy những thứ này là từ đâu ra? Khi 5 căn va chạm với 6 trần 
thì nó tạo ra sự rung động đưa vào trong não, não ghi nhận 
thì phát sinh ra thọ lạc hay thọ khổ. Mà chúng ta có cảm thọ, 
nếu chúng ta không tu thì chúng ta sẽ có phản ứng ta thương, 
ta ghét. Thương thì kéo vào, muốn thêm. Ghét thì đây ra hoặc 
tránh né, đó là sân. Tất cả những thứ này là hoạt động của năng 
lượng. Đừng ngạc nhiên khi chúng ta có thích hoặc ghét, đây 
ra hoặc kéo vào là chúng ta đã tạo nên năng lượng, mà có năng 
lượng thì chúng ta còn tiếp tục tái sinh. Ngay lúc còn sống là 
đã có ý định tái sinh ngủ ngầm rồi, chứ không phải là đợi tới 
chết mới có ý đó. 


48 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


Không thể chấm dứt vòng trong sinh tử nếu các bạn cứ mãi 
thêm củi vào lửa, vì lửa cứ cháy tiếp. Tại sao lại có những 
người nhìn thấy thì tạo nên cái khát ái, mà tại sao Sư nhìn thấy 
Sư không có khát ái. Tại vì Sư quay nhìn vào bên trong, còn 
họ thường nhìn ra ngoài, mà bên ngoài thường bị đánh lừa bởi 
cái vô minh, vô minh tham ái từ đời đời, kiếp kiếp. Cái thức 
nó đã làm dày vô minh, vô minh nó sinh ra tham ái, nên tạo ra 
danh sắc. Danh sắc thì có đẹp có xấu.. Sư nhìn thấy bất cứ hiện 
tượng: con người, vật, cây cỏ,... đều nhìn hiện tượng bên trong, 
ở trong tôi đang có mặt. Mỗi khi Sư để mắt, tai, mũi, lưỡi va 
chạm vào cảnh trần thì Sư đều nhìn như vậy. Cái gì đang có 
mặt ở trong tôi: sân, tham hay cái gì? Con người thường nhìn 
vào danh sắc: xấu, đẹp; đúng, sai; mà nhìn thấy xấu, đẹp hay 
đúng, sai thì đều có thương ghét, đó là quy luật. Thương, ghét 
thì tạo ra năng lượng thì tiếp tục tái sinh. 
Chúng ta trong lúc sông đã có tư kiến là muốn tái sinh. Thích 
làm nô lệ của cảm giác dục lạc thì hiển nhiên phải luân hồi. 
Trường phái của Tây Tạng không nói 5 triền cái giống chúng 
ta, mà họ nói 5 cái khác nhau. 
Họ phân tích: 

1.Lười biếng. 

2.Ưa lãng quên sự hướng dẫn 

3.Ưa nóng giận, ngơ ngơ 

4.Không chịu áp dụng đúng những điều đã được hướng dẫn 

5.Áp dụng quá mức 

°Lười là do đâu? Lười là do tâm, tâm bảo lười lười thì thân 
ngủ thiếp đi, tâm chỉ đạo, tâm ở não. Tất cả đều do vô minh, 
não chỉ đạo cái thức, thức đưa vào 6 xứ, 6 xứ nằm trên đầu. 

-Lười là do tạp khí, kiếp trước lười quen rồi dẫn đề kiếp này 
cũng lười. Thói quen khó sửa. 


49 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


Có những vị sư mắc lỗi trầm trọng, khi đối diện cảm giác 
dục lạc thì nói Phật ơi cho con xả giới để con hưởng dục lạc 
trước đã. Như vậy làm sao mà không mở cửa địa ngục? 

Nóng giận, ngơ ngơ thì càng giết tế bào não. Khi nóng 
giận thì làm cho chúng ta khờ khạo, ngơ ngơ như đứa con nít. 
Có những chuyện không đáng mà xử lý sai lầm lớn. Mỗi giây 
nóng giận là giết chết 3 triệu tế bào não. 

-Không thèm làm theo lời chỉ dẫn. Sư bảo đi kinh hành 1 
tiếng, ngôi thiền 1 tiếng mới có lợi ích. Nhưng người đó chỉ 
ngồi 1 tiếng, đi kinh hành 20 phút. Đi chán quá không có gì 
để thích để đi, ra ngoài kia 30” để uống cafe. Điều bốn này 
áp dụng vì muốn chống đối lại tập quán, thói quen của chính 
chúng ta. Nếu chúng ta không áp dụng tức là không chống 
đối lại cái tập quán và thói quen, đồng nghĩa với việc nói cách 
khác là đang bồi dưỡng cho cái nghiệp. 

«Cái thứ 5 cũng rất quan trọng, Sư nói ngôi ] tiếng, đi 1 
tiếng nhưng không đồng ý. Muốn bản thân ngôi 3 tiếng, đi 
5 tiếng. Mà Sư biết là sức của người đó chịu không nổi vì 
người đó mới tu. Ngay từ đầu người mới tu không thể thực 
hiện được, mà cố gắng nhiều quá thì nó phát sinh ra trạng thái 
gọi là: - Một là tưởng, chúng thấy hình ảnh không thực, hình 
ảnh của vọng tưởng được vẽ vời bởi ý niệm. 

- Hai là làm cho cơ thể mệt mỏi, chán nản. 

Cả 2 trạng thái này đều dẫn đến sự thất bại. 

Rất quan trọng ở chỗ lười, người ta phải kiếm việc gì đó để 
làm liên tục: ngồi thiền, tụng kinh, nghe âm thanh, hoặc tạo 
ra những việc gì đó để hoạt động liên tục. Tại vì khi ở không, 
không làm gì thì các pháp bất thiện sẽ chen vào, cho nên người 
ta tìm mọi cách để làm các pháp thiện: in kinh, tụng kinh, ngồi 
thiền, dọn đẹP,... 


50 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


Nghĩ ngờ là trạng thái không có đủ thông tin, không có cái tâm, 
không hiểu được hậu quả, không sợ khổ hoặc là biết nhưng 
vân cứng đầu không chấp. nhận. 

Nghỉ ngờ về tự ngã, nói rằng ta có đây nhưng Phật lại nói cái 
tự ngã nó không có. Ta có đây, ta ăn, ta ngủ mà Phật lại nói là 
không có cái ngã nên không tin dẫn đến nghi ngờ. 

Nhiều người nói rằng tin Phật nói là vô ngã nhưng đó là chỉ tin 
qua lời nói, chưa trải nghiệm được nó, phải trải nghiệm mới 
biết là nó đau khô như thể nào. 

Nghi về khổ và tam giới, Phật nói khổ và chúng ta nghe theo 
là khổ nhưng trong tâm thì cảm nhận đang sung sướng. Có 
chồng, có vợ là điều sung sướng: có tài sản là điều sung sướng. 
Cho nên những gì là lời nói và thâm nhập trong tâm là khác. 
Thâm nhập trong tâm là dính sâu vào trong tâm không bao 
giờ thay đổi. Còn nói ngoài miệng như lời nói gió bay. Nghi 
về tam bảo: nghi Phật, nghi pháp, nghi tăng. 2600 trăm năm 
rồi con lạy hoài mà có thây Phật đâu. Pháp thì viết lung tung: 
nguyên thủy, nam tông, bắc tông, mật tông đủ các thứ biết cái 
nảo là tông. Ông tăng mỗi ông mỗi khác không giống nhau, 
ông này ông kia khó hiểu. Cho nên không có niềm tin tuyệt 
đối nơi tam bảo. Trong kính Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy rất 
rõ, niềm tin vào tam bảo là tối thượng. Nếu không tin Phật, 
tin Pháp, tin Tăng không cách nào chứng đắc, không vượt qua 
nổi, tại vì nếu không tin thì không giữ giới. Nếu không tin nơi 
Tam Bảo, không tin nơi nhân quả, nơi cái khổ của tứ diệu để 
thì không thể giữ giới cho hết khổ. Chiều nay đói đi xuống nhà 
bếp, lẫy một gói mì gói, gói mì gói này thì ăn thua gì, đồ miếng 
nước sôi, rồi ăn, cái này chuyện nhỏ mà, có ảnh hưởng việc 
mình chứng đắc hay không chứng đắc sao. Đấy là phá giới rồi 
đấy, chừng nào cho hết khổ? 


51 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


Nghi về nơi chốn và con người: Mình nói rằng chăng có tôn 
giáo nào cả, giáo pháp nảo cả, toàn là bỊa ra, nghi ngờ, không 
biết cái này ai viết, Phật có nói đâu. 

Nghi về những lời dạy của Phật, nghĩ về giáo pháp, nghi về nơi 
chốn, nghi về Tam bảo, nghi về khổ, nghi về cái tự ngã. 

Cách nào để ta trị 5 cái triền cái này? 

Cách thứ nhất: Xem xét cho kỹ cái gì xảy ra nơi thân và tâm, 
quán sát cho kỹ. 

Cách thứ nhì: Khảo sát từng chỉ tiết để xem nó đúng không. Nó 
nóng khó chịu, nhưng mà thực sự nó có khó chịu hay không 
hay là mình nhận lầm, phải khảo sát chi tiết. Trong thất bồ đề 
phần Trạch giác chỉ rất là quan trọng. 

Cách thứ ba Phát triển tâm từ. Sư đã hướng dẫn quý vị mấy 
ngày trước là Thiền tâm từ, Thiền để phát triển tâm từ, mỗi 
tối ta đều tụng kinh rải tâm từ. Có nhiều người ưa rải tâm từ 
bằng cái miệng, không ích lợi gì đâu. Tụng mà tụng băng cái 
miệng, dẫu có hay đi chăng nữa, không có ích lợi, không xây 
dựng được cái tâm từ của mình. Mình tụng với tâm từ, phải rải 
ra tất cả mọi người, thương hết tất cả mọi người, thương côn 
trùng, thương răn, thương chó, thương mẻo, rồi thương những 
người đã chết, Mình phải rải tâm từ ra, mình thấy tâm từ nó 
mát mẻ, dễ thương, mình phải thấy nó. Tu tập tâm từ làm cho 
mình trưởng thành, mà không có thì mình chỉ tụng để được 
chút phước thôi. 

Cách thứ tư: Mình lăng xăng, mình lo lăng, trạng thái của cái 
tâm cho nên mình phải tu tập cái định với niềm hỷ lạc, mà 
muốn định với niềm hý lạc, phải nhàm chán mắt tai mũi. Cách 
thứ năm: Là chú tâm vào 1 điểm thôi, ví dụ như ngồi thiền ta 
chú tâm vào cái mũi, hơi thở vào ta nhận biết hơi thở vào và 
khi đi kinh hành cũng vậy, ta đi ta biết chân nhắc lên và đặt 


52 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


xuống. Nếu đột nhiên thấy có bông hoa, ta đứng lại nhìn, nghĩa 
là không nhất tâm. 
Trong 5 cái phương pháp đối trị này không có sự khác biệt 
giữa Nam tông và Bắc tông. Kinh niệm phật nói gì? Niệm phật 
mà đến nhất tâm bất loạn thì vãng sinh cực lạc, đó là kinh Bắc 
tông. Niệm phật là nghĩ nhớ về phật, chứ không phải nam mô 
a dị đà phật, nam mô a di đà phật, không là niệm từ cái miệng 
mà là niệm từ tâm, niệm là nghĩ nhớ, phật là giác, tức là nhắc 
tay lên biết nhắc tay lên, một điểm thôi, không có nhắc tay lên 
mà nhìn chỗ khác là không có nhất tâm. 
Theo kinh nghiệm của sư và kinh nghiệm của các vị sư khác 
thì chính cái ngũ căn ngũ lực là cái dụng cụ để phá huỷ năm 
cái triền cái, chuyên hoá nó trở thành hữu dụng chứ không phải 
những cái kia, kinh sách các học giả viết nhiều lắm, nhưng mà 
những cái này mới là chính: 

+Tín 

+Tấn 

+Niệm 

+Định 

+Tuệ 
Nghỉ ngờ, hoài nghị, thì đối trị bằng tín. Khi các bạn đã tin vào 
Phật tuyệt đối, tin thanh tịnh thì bạn chăng còn hoài nghi cái gì 
nữa, rất đơn giản. Nếu mà các bạn còn hoài nghi nào đó thì các 
bạn nên xét lại đề thấy bạn không hoàn toàn tin Phật. Các bạn 
bị con ma cảm giác dục lạc này cám dỗ. 
Có con chó ở dưới dòng sông, ông chủ đứng bờ bên này kêu nó 
bơi sang.Nó nghe chủ gọi nó vơi về phía chủ thì đột nhiên nó 
nghe mùi cá thịt nướng. Nó bèn bơi ngược lại bờ bên kia để ăn 
thịt nướng cá nướng. Ông chủ thấy vậy thì la lên “tao đây này 
lại đây đừng có đi lạc”. Nó nghe chủ gọi lập tức tâm nó muốn 


53 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


bơi sang với chủ, nhưng mà mùi cá nướng thơm quá, nó lại bơi 
sang bờ bên kia,. Rốt cuộc nó cứ quay vòng vòng và chết chìm. 
Một mặt thì quý vị muốn đi theo Phật, biết cảm giác dục lạc là 
khổ, nhưng mà nó hấp dẫn quá không bỏ được. Phật ơi, mây 
con ma này hấp dẫn quá. Phật ơi Phật tha cho con. Con không 
thể nảo chống cự lại cảm giác dục lạc. Vậy chúng nó là cái gì? 
vậy những cảm giác dục là gì mà mình khôngchiến thắng nó 
nổi. 
Những con ma đó do mình tạo ra, vì vô minh, rồi nhét vào trong 
cái thức, phân tách ra thành danh sắc, rồi tham ái, những cái 
mà mình tạo ra. Cũng như con mình đẻ ra, mình cưng quá chịu 
không nỗi, thông qua mắt tai mũi lưỡi, cộng với vô minh, thức 
cũ từ đời trước đưa xuống, tạo ra danh sắc cho nên phân tích 
ta có thương có ghét. Chúng ta đẻ nó ra rồi chúng ta thương nó 
quá chừng, nhận làm người yêu luôn, đó chính là các cảm giác 
dục lạc. 
Tín, Tân, Niệm, Định, Tuệ sẽ đối trị với 5 cái Triền cái. 
Tín đối trị với Nghi. Còn nghi ngờ, bất cứ nghỉ cái gì đều tại 
vì mình chưa có niềm tin, chưa tin rằng có Phật, chưa tin rằng 
kiếp sau mình đầu thai không chắc đượclàm người, chưa tin 
rằng nhân quả, chưa tin rằng tái sinh là khổ. Con còn đẹp lắm 
bằng chứng là con về ông chồng con ông mê con lắm, thế thì 
làm sao mình chiến thắng được. Mình tự đẻ ra con ma, rồi 
mình đặt tên nó, rồi mình ưa thích nó, rồi mình ôm nó mình 
ngủ. 
Rồi bây giờ phân tích chữ Tín cho quý vị thấy rõ, bốn loại tín: 
sTín vào nghiệp và Tái sinh phải tin tuyệt đối chứ không 
phải tin bằng miệng, tin rằng tôi sẽ tái sinh làm súc vật, ngạ 
quỷ, atula. Những lời dạy căn bản của Đức Phật: Nghiệp, nhân 
quả, tham ái, tái sanh, đều phải hiểu. 


54 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


sTín vào các lời dạy căn bản: Trong giới, con có nói đối chứ 

con đâu giết ai đâu Phật ơi, con chỉ nói dối cho người ta tự tử 
chứ con đâu giết ai đâu. 
Quy ngưỡng tam bảo: Phải có niềm tin bất động vào Phật Pháp 
Tăng. Đức Phật không nói vào quyên năng, thượng đề mà nói 
về Tuệ giác. Các bạn phải phân biệt được quy y Phật có Tuệ 
giác và quy y Phật có quyền năng. Phật không có làm chuyện 
cứu giúp các bạn. Chỉ mong các bạn có Tuệ giác như Phật. 
Đừng tới chùa xin Phật cái này cái kia, không thật, Phật không 
làm chuyện đó. Khi các bạn quy y Phật là nương tựa Tuệ giác 
của Phật để không còn vô minh, tiếp tục tái sanh. 

«Tín vào pháp hành dẫn đến Niết Bàn: Sư 40 năm ngồi Thiền 
nhưng vẫn chưa có đủ duyên thấy Phật chứ đừng nói là quý vị 
ngồi 5 tháng mà thấy Phật. Từ 2 giờ sáng đến 11 giờ đêm, Sư 
liên tục hành trì hễ bất cứ giờ nào rảnh là Sư ngôi xuống hành 
Thiền. Cũng đừng nói với Sư rằng con nghe lời Sư tập ngồi 5 
tháng như vậy mà con chưa thấy ông Phật nào hết, con không 
tin Sư nữa, Quý vị phải tin pháp hành sẽ dẫn tới Niết Bàn. Tín 
tăng trưởng theo sự hành trì mới có tín do sự thảo luận, bàn cãi 
với nhau, cần phải thực hành. 

Kiến thức (sở tri chướng) là sự cản trở rất lớn của Tín. Tôi đã 
ngồi Thiên tôi thấy hào quang nếu bạn nghĩ vậy, nghĩ mình đã 
biết nhiều sẽ ngăn trở cái Tín. 

Chánh niệm và Định cũng có thê giải quyết 5 cái triền cái. Cái 
tâm của mình ưa náo động, nó không ưa tĩnh lặng, cho nên kẻ 
thù của sự tĩnh lặng ở tâm là cảm giác hoạt tác của cái thân 
khát ái suy tư lăng nhăng, nghĩ lung tung, nghĩ đủ thứ; ưa thích 
cảm giác dục lạc, nhìn nghe ngửi nếm. 

Nó chỉ là kẻ thủ khi nó được hỗ trợ bởi sự vô kỷ luật của mình, 
mình không có tự kỷ luật thì cuối cùng mình không có chánh 


55 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


niệm. Dẹp cái bản ngã của mình đi, mình chăng là gì cả, là 
thùng phân biết đi thôi, cho nên đừng yêu cầu cái gì hết. Và 
đối trị với kẻ thù này là tránh các sự xúc cảm. Giống như con 
rùa chui vào trong cái vỏ, khi mình thấy nó thì thâu nhiếp cái 
tâm mình lại đừng đề phóng dật nữa. Cái thứ 3 là quan sát các 
hoạt động của thân. Thấy món ăn ngon quá thì đừng mau mau 
đi lẫy cái chén múc I muỗng nữa. Phải từ từ quan sát: tại sao 
nhà ngươi đi, nhà ngươi múc? 
Thứ 4 là chấm dứt các sự tham muốn, và các cái liên quan 
đến tăng trưởng của tự ngã. Tôi học nhiều đây, tôi biết nhiều 
đây, giỏi đâynó tăng trưởng cái tự ngã. Chấm dứt các sự vô 
định lang thang. Ngồi đây mà nhớ đến đủ thứ, hết chuyện này 
chuyện kia nó nhảy ra, những cái này mình phải đối trị nó. 
Nhưng điều quan trọng nhất là tự kỷ luật, nếu mình không có 
kỷ luật thì mình chắng là cái gì cả, mình hoàn toàn thất bại 
trong cái cuộc chiến này. 
Các cảm giác dục lạc là: 

-Ăn 

Ngủ 
Hoạt động nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, cảm giác dục lạc, toàn 
thân rung 
Thí dụ các bạn ở đây 6 tháng, người thân đến gặp thì toàn thân 
nó rung, nêu mình không có tu tập mình sẽ không biết. Không 
biết là vô minh. Lập tức nó nhảy vô cái thức. Có thức thì có 
danh sắc, lục nhập, có thọ, và có tham ái, nó đi rất nhanh. Và 
nếu tiếp tục như vậy, thì tiếp tục tái sinh không chạy đâu khỏi. 


56 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


BƯÓC ĐẦU LOẠI BỎ Tủ KIÊN 


Bao nhiêu năm rồi quý vị học chữ nghĩa, nghe giảng, đọc cho 
nhiều bánh vẽ, tự xét mình lại còn tham còn sân còn si không? 
Nếu còn thì toàn là bánh vẽ hết. Còn nhớ nhà, nhớ cơm, nhớ 
giường, nhớ cả toilet nữa, toilet ở nhà cũng đẹp hơn ở Tuệ 
Tâm. 

Và nếu các bạn thấy rằng mình không thay đổi cái gì thì các 
bạn chưa có tu mà chỉ là lý thuyết. 

Hằng ngày quý vị tụng “Con xin trọn đời quy y Phật” mà chỉ 
tụng cái miệng. Nghĩ đến Phật là ở cái tâm, nhưng mà thực sự 
mình có quy Y Phật không? Ngay lúc trưa, ăn cơm, con mắt ăn 
trước: thấy đồ ăn ngon, ngay lập tức nảy sinh cảm giác dục lạc 
nơi mắt. Ngay lúc đó đó, ngay giờ phút quý vị cảm thấy hân 
hoan sắp sửa ăn cái miếng ngon là quý vị đã đầu hàng cái ý, 
làm nô lệ cho ma. Ma nó quyến rũ, ma nó hấp dẫn quá, chạy 
theo cái mùi cái màu mà quên đi Phật. Phật là gì? Phật là vị đã 
thức tỉnh sau giấc ngủ dài về sự hiện hữu, về cái ngã, ta có ở 
đây.Đức Phật ăn trong chánh niệm, cứng biết cứng, mềm biết 
mềm, cay biết cay, đăng biết đắng, tâm tham khởi lên biết đang 
tham, coI còn cảm giác dục lạc hay không và Ngài ngăn ngừa 
nó. Bao nhiêu vị trưa nay đã ăn trong chánh niệm, ăn biết mình 
đang ăn, biết mình ăn để tổn tại, và thấy cảm giác dục lạc qua 
nơi mắt nơi mũi nơi miệng đều ghi nhận rất rõ và biết mình 
tham ăn? Đức Phật dạy nếu không ăn trong chánh niệm, thì ăn 
như súc sanh. Luật nhân quả là luật tuần hoàn của vũ trụ. Dù 
quý vị có tin hay không, cũng chịu ảnh hưởng của nó thôi.. 


57 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


Ngay trong lúc sống mà mình ăn không biết mình ăn, ngủ mà 
không biết mình ngủ, không tỉnh giác tức là chìm đăm trong 
những cám giác dục lạc đồng nghĩa với việc các bạn đang sông 
trong cảnh giới của súc sinh. Các bạn đang tạo cảnh giới trong 
kiếp tới của các bạn. 

Bài học hôm nay là bước đầu đề phá bỏ tà kiến. Cái tà kiến này 
sinh ra từ đâu? Vì thiếu tư duy và thiếu tu tập nên khi có sự xúc 
giữa 6 căn với 6 trần thì lập tức bạn thưởng thức cảm giác dục 
lạ, vô tội vạ, vô tư. Ngay lúc đó cái ngã xuất hiện, có 

“ta” đang thưởng thức đây và các bạn đang xây dựng địa ngục 
cho chính mình., Các bạn đang xây dựng cảnh giới của súc 
sinh để rồi khi chết cái đó thuần thục sẽ dẫn dắt tái sinh cảnh 
giới súc sinh thôi. 

Ăn chậm và ăn trong chánh niệm khác nhau một trời một vực. 
ăn chậm không có nghĩa là ăn trong chánh niệm. Khi các bạn 
nhìn ra ngoài thấy sự vật, sự kiện thì lập tức các bạn phản ứng 
lại bằng cái sự xúc cảm, gọi là citta - một trong 3 cái tâm, 
muốn ăn, muốn ngủ, mà quên rằng sự tỉnh giác không có mặt 
Ngay lúc đó bạn làm nô lệ cho ma. 

Các bạn hàng này không có chánh niệm thì tạo cho mình cảnh 
giới của ngạ quỷ hay súc sinh mà nó thuần thục thì đừng trách 
là tới lúc mình chết mình không thê thoát khỏi nó. Các bạn ưa 
thích và tạo cho mình cái cảnh giới nảo thì tái sinh vào cảnh 
giới đó thôi Sư đã đưa ra ví dụ ăn ngủ cảm giác dục lạc nơi mắt 
nơi tai nơi mũi. Nếu chúng ta tham ăn thì có khác gì súc sinh? 
Súc sinh nó cũng ăn như vậy đấy. 

Khi các bạn có cái thức — tức là cái sự nhận biết từ nhỏ đến lớn 
thì chính cái thức đó nó sẽ tạo ra sự nhận biết về danh sắc, tức 
là thân và tâm. Nam nữ nhà cửa tất cả nhận biết do cái thức mà 
ra. Cái gì mà các bạn chưa từng thấy trong cuộc đời, khi đưa 


58 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


đến, các bạn sẽ không biết. Âm thanh chưa từng nghe, khi nghe 
lần đầu tiên các bạn cũng không biết. Thí dụ Sư nói tiếng Pháp, 
nếu không ai biết tiếng Pháp thì coi như điếc không biết gì hết. 
Thực sự tai không nghe được đâu quý vị, chính cái trung khu 
thần kinh trên não lưu trữ các tài liệu này và giúp nhận biết rất 
là nhanh. Cho nên, cái Thức là những cái đã biết và tích trữ 
trong não các bạn. Đó là lý do tại sao Đức Phật nói cái ngũ uân 
là sắc thọ tưởng hành thức, cái mà quý vị thấy không phải là 
cái thấy ở ngoài mà các bạn thấy là trong cái đầu của các bạn. 
Ví dụ, khi ta ăn là ăn cái gì, ăn cảm giác dục lạc nảy sinh trên 
não, sướng lắm, toàn thân khoan khoái. Chỉ một chút xíu vi- 
tamin sinh tô thôi, còn bao nhiêu ra toilet hết, nhưng quý vị 
thưởng thức thức ăn, mùi, màu, và những sự rung, rất khinh 
khủng. Đức Phật sau khi chứng đắc, đã khám phá ra rằng não 
chúng ta tiếp nhận 760.460 tỷ thông tin trong l giây, nó quá 
nhanh chúng ta thấy các hành động liên tục. Ví dụ, Sư giơ tay, 
quý vị thấy tay giơ, nhưng thực sự cái mắt chúng ta như cái 
máy chụp hình nó đã chụp hàng triệu tắm hình cử động sư giơ 
lên như thế này, và nó ráp thành cử động. 

Mỗi một ngày chúng ta thưởng thức biết bao nhiêu sự rung 
động đó, thông qua mắt tai mũi một cách vô thức không có 
chánh niệm rồi chúng ta thưởng thức nó. Ăn chậm không phải 
ăn trong chánh niệm, hai cái đó khác nhau xa lắm, nhưng mà 
quý vị thưởng thức nó đến mức cực đoan luôn, quá ngon. Nếu 
các bạn nhai mà không biết cứng hay mềm chỉ biết ăn chậm 
chậm rồi thưởng thức nó, rồi đắng cay ngọt bùi không phân 
biệt được, thì các bạn đang ăn chậm chứ không phải ăn trong 
chánh niệm. Đam mê trong cảm giác dục lạc để rồi tái sanh, 
cái đó mới là quan trọng. 

Các bạn không đẹp được tà kiến. Khi các bạn hành thiền, nghĩ 


59 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


ngày xưa tôi xấu giờ tôi tốt hơn hồi xưa. Ngay lúc đó các bạn 
đã xác mình cho mình một cái ngã tôi tốt hơn hồi trước và cái 
ngã đưa các bạn tiếp tục tái sinh nữa. Tại sao Đức Phật nói 
về vô ngã, mà trong khi chúng ta tu riết rồi có ngã, mà còn 
ngã lớn nữa. Tôi đang ăn mà tại sao dòm tôi, lập tức có cái 
ngã rồi, tại vì chúng ta có cảm giác ta là một nhân vật quan 
trọng. Khi chúng ta nhìn ra ngoài theo thói quen, nhìn ra vật 
là hiện tượng, di động, luôn luôn phản ứng, phản ứng vô thức, 
vô chánh niệm. Phản ứng theo sự cảm xúc là không có suy tư 
đúng đắn, cũng không có cảm giác gì hết, nó chỉ có phản ứng 
vậy thôi. Giông như khi quý vị vứt miếng xương xuống thì con 
chó chạy kiếm miếng xương liền, ăn liền, nó không biết rằng 
miếng xương hay miếng thịt có thuốc độc. Chúng ta có vì cảm 
xúc dục lạc mà hành xử như vậy hay không? Dường như là 
chúng ta đang như thế đấy. 

Chúng ta tập tành rồi chúng ta giả bộ như là tôi đang làm chậm 
nhưng mà chậm không có nghĩa là chánh niệm, khác nhau Ï 
trời l vực. Khi các bạn phản ứng theo xúc cảm rồi tham ái, thủ 
hữu cái ngã thì tiếp tục tái sanh. Khi cảm giác dục lạc chiếm 
hữu mắt tai mũi mà Đức Phật dạy rất rõ, nó sẽ đưa các bạn 
hành xử như một súc sanh, không có một lý luận hay suy tư gì 
hết, nó chiếm hữu quý vị hoàn toàn. Hành xử như vậy thì tái 
sinh theo đó thôi. 

Khi các bạn hành thiền ăn, thiền đi, thiền đứng, thiền ngồi, 
mà quý vị nhìn cái chân mình nó đi, rồi cái đũa mình gắp mà 
không nhìn cái tâm gì đang sinh thì thực ra các bạn đang ăn 
chậm, làm chậm chứ không phải ăn trong chánh niệm, không 
phải làm trong chánh niệm. 

Khi cái Thức được đào tạo quen như vậy thì Vô Minh xuất 
hiện. Vô Minh nó khiến các bạn ăn tiếp nữa đi mà quên chánh 


60 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


niệm rồi phân biệt ra ngon và dở. Tâm thì muốn ăn, ngon thì 
thưởng thức. Cái thân đâu thưởng thức được, cái tâm cho bạn 
biết nó ngon hay đở. Thọ là một phần của tâm mà cái thân nó 
chỉ nhai thôi, thân nó không làm nhiệm vụ thưởng thức. 

Danh sắc là ở chỗ này, phản ứng khi giao tiếp với bên ngoài. 
Cái Thức dạy cho mình, nếu mình không huân tu thì lập tức vô 
minh chiếm hữu. Thì thân nhai nữa đi, cái gì sai khiến cái sắc 
pháp này nhai? Cái danh tức là thọ, ngon lắm, nhai nữa. 

Cái thân chịu sự điều khiễn của cái tâm, cái tâm nó bảo ngon 
lắm ăn nữa, nó gửi mệnh lệnh như vậy, lập tức miệng nhai, tay 
gắp. Và hễ tiếp tục có tham ái cái ăn thì có sự hiện hữu TA và 
tiếp tục tái sinh vì ưa thích trong cảnh giới đó. 

Câu hỏi ở đây là các bạn có tham ái không? Không phải tham 
ái là tình yêu nam nữ đâu. Tham ái cảm giác dục lạc trong cái 
ăn, cái ngủ để rồi tái sinh hay không? Đức Phật nói rất rõ chỉ 
có cảm giác dục lạc trong cái ăn, chứ không phải cái ăn, quý 
vị ăn 10 chén cơm mà ăn trong chánh niệm thì không sao. Ăn 
chỉ nữa chén mà chìm đăm trong cảm giác dục lạc thì xem 
như quý vị đầu hàng làm đầy tớ cho ma. Trong bữa ăn 40 phút 
bao nhiêu vị ở đây ăn trong trong chánh niệm, cứng biết cứng, 
mềm biết mềm? Ai nhận biết được tâm gì nó sinh? Tâm tham 
tâm sân nó sanh. Khi ăn món không thích thì tâm gì nó sanh? 
Hay là lúc đầu thoả thích lúc sau không thoả thích? Những 
cảm giác nó sinh diệt mình có biết không? Nếu không nhận 
biết thì quý vị không ăn trong chánh niệm, chỉ mới ăn chậm 
thôi. 

BƯỚC ĐẦU LOẠI BỎ TÀ KIÊN 

Tà kiến là không thấy rõ ta là cái gì. Ta chỉ là ngũ uân thôi, 
nhưng ta nghĩ ta là cái đấy, cho nên không hiểu được, không 
làm đúng, tiếp tục đau khổ trong sinh tử luân hồi. 


61 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


Đức Phật dạy: “Không có hạnh phúc nào ngoài Pháp”. Tất cả 
hạnh phúc đều giả tạo, cho nên sống trong Pháp mới là sống 
trong hạnh phúc. Sống trong cảm giác dục lạc là sống với ma. 
Cái điều đầu tiên ta phải nhận biết là tà kiến, có nghĩa là thân 
kiến, chấp thân là có thực, thân chỉ là cái thùng phân biết đi, 
nói theo vật lý, còn nếu theo Phật học là ngũ uân. Phải nhận rõ 
đừng có quý nó. Khi các bạn muốn ăn, muốn ngủ, không phải 
phục vụ cái thân đâu, mà các bạn đang phục vụ cho cảm giác 
dục lạc, do cái thân nó muốn. Cái thân nó có muốn không? Cái 
thân không tạo ra cảm giác dục lạc thèm muốn đâu mà chính 
cái tâm làm cái thân phải nghe lệnh. 

Cho nên, Đức Phật nói rất khó cải tạo chuyên hoá cái tâm, 
người nào chuyển hoá được tâm người đó thành tựu. 

Khi các bạn thiết lập các tham sân thì dính cái ngã, vì không 
có ngã thì đâu có dính tham sân, không có ngã thì đâu muốn 
ăn nhiều, ngủ nhiều. Vì mình tham đắm cái ngã, có cái tôi này, 
tiếp tục như thế là khổ. Chúng ta chỉ là năng lượng mà thôi, là 
các nguyên tử phải chịu theo quy luật của vũ trụ. Vì vũ trụ này 
quá lớn, cho nên sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. 

Năm cái cản trở cảm tính: 

-Tham ái cảm giác dục lạc: thông qua sắc thanh hương vị 
xúc pháp 

-Sân hận: ngủ ngầm 

-Thất vọng trầm cảm: do cản trở cảm tính - Lo lắng hoảng 
hốt: 

-Bắt định, lưỡng lự: không quyết định không dứt khoát 
Loài người chạy theo cảm giác dục lạc, mà quên đi tiếng gọi 
chân lý của Đức Phật. Có 2 trạng thái cực đoan, thái hoá: 

-Phản ứng lại xúc cảm một cách vô thức 

-Đè nén những cảm xúc vô thức đó 


62 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


Hai trạng thái này đều vô ích, và ta thường rớt vào l trong 2 
đều thái hoá cực đoan. Hàng ngày chúng ta đều làm như vậy, 
làm cho chúng ta tăng thêm khao khát dục lạc. cảm giác dục 
lạc gây ra 2 trạng thái này. 

Hạnh phúc không có nghĩa là có vợ chồng bị ngồi thiền đây mà 
vẫn nhớ đến chồng, nhớ đến vợ. Hạnh phúc có nghĩa là không 
dính mắc các cảm giác dục lạc, mình kiểm soát được cái tâm 
của mình. Tách mình ra khỏi những cảm giác dục lạc, nói cách 
khác là nhớ chồng thì nhớ có sao đâu. Biết nó rung động mới là 
chánh niệm. Đầu óc vận hành TÂM một cách tinh xảo lừa gạt 
bạn, tạo ra những cảm giác dục lạc và các bạn cô chạy theo nó. 
Các bạn ngồi thiền 30 phút toàn cảm giác dục lạc, nóng, lạnh, 
khó chịu. Các bạn nhìn bên trong hay nhìn bên ngoài? Nóng, 
buôn, đau là những cái bên ngoài. Cái gì xảy ra bên trong? 
Chán, ghét, sân, là bên trong các bạn có nhìn thấy nó hay 
không? Nếu các bạn không thấy thì các bạn ngồi không ích lợi 
gì. Các bạn nhìn thấy cái gì bên trong đối chọi lại chứ không 
phải những cái đau bên ngoài. Thân đau, nhưng cái tâm cảm 
giác như thế nào với cái đau đó, cái đó mới là quan trọng. Cái 
đó là mục đích của người tu thiền. Thấy cái đau mà chạy theo 
cái đau là rớt. Nó được xây dựng giữa 6 căn và 6 trần. Hằng 
ngày hưởng thụ cảm giác dục lạc mà không biết tức là bạn 
đang lang thang. 

Thế thì cách giải quyết ra sao đề cho cái tâm lắng đọng xuống 
và cái thân nó thả lỏng đừng bắt nó làm việc nhiều? Cái tâm 
phải để cho nó bình an. Khi các bạn ngồi thiền, vừa nói đến 
ngồi thiền, thì lập tức tư tưởng đau trong lúc ngồi thiền đến 
liền, thì chính tư tưởng đó làm chủ hữu cái việc ngồi thiền của 
các bạn. Các bạn đâu có an tâm nồi, khi bước vào chỗ thiền với 
ý nghĩ đau, đau, đau. Tại sao các bạn không nói Thiền là hạnh 


63 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


phúc? Tại sao lại phải quán chiếu cái chết? Nếu các bạn so 
sánh, thì giữa ngôi thiền đau và cái chết cái nào có giá trị hơn 
trong cuộc sống của bạn? Dĩ nhiên câu trả lời là thà sống trong 
đau đớn còn hơn chết, uống lắm. Nhưng Đức Phật nói điều 
quan trọng là tái sinh thành cái gì và đi ngã nào. 

Các bạn yêu thích cái thân, nhồi nhét vào nó các thức ăn và 
những sự cảm xúc, ưa thích dục lạc. Chúng ta đều biết mỗi 
người đều là thùng phân biết đi nhưng bằng cánh hành trì như 
vậy các bạn đã tạo một cái toilet nằm trong cái toilet đó, như 
vậy có ý nghĩa øì, bạn nhận ra chưa? Sợ đau sợ thức đêm 
không dậy nổi, sợ buồn ngủ, tất cả là thùng phân thứ hai nhét 
vào thùng phân thứ nhất. 

Khi các bạn quán chiếu bên trong cái gì đang sinh cái gì đang 
diệt thì các bạn sẽ thấy cái gì có mặt; tham, sân có mặt hay 
không? Cái gì đến, cái gì đi, cái gì sanh, cái gì diệt đều phải 
chú ý nó. 

Khi quán xét bên trong thì thanh lọc được cái tâm. Khi thanh 
lọc được cái tâm thì gia tăng cái tuệ giác. Ở trong tâm các bạn 
chỉ có 2 thôi: ma hoặc Phật. Nếu đuôi ma đi rồi thì chỉ còn Phật 
trong tâm thôi. Và lúc đó bạn là Phật. Khi dẹp được cảm giác 
dục lạc là đã dẹp được con ma, thì tâm các bạn chỉ có Phật thôi. 
Cách nào hành trì đây? 

-Suy tư chọn lựa, đừng để cái tâm mình chạy lăng xăng, 
ham ngủ, nhìn, ngửi,... mà mình phải chọn lọc những suy nghĩ 
của mình, chọn lọc thiện pháp, chọn lọc trong sự suy tư, chọn 
cái nào có lợi cho mình, không có lợi cho mình thì vứt đi. Đề 
làm được điều này, bạn phải có niềm tin vào Phật tuyệt đối. 

-Nhận biết và chiến thắng các lo âu, lang thang. Nhận biết 
và sẽ chiến thắng nó, không để nó dẫn dắt bới cảm giác dục 
lạc. 


64 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


Tới giờ đi ngủ, không đi ngủ, ta tiếp tục ngồi thiền. Khi các 
bạn buôn ngủ, leo lên giường ngáy là các bạn đã đầu hàng ma. 
Khi buồn ngủ tự đánh vào mặt mình, giữa sinh tử và buồn ngủ, 
chọn cái nào, phải cương quyết chọn cái nào. Đánh để răn đe 
mình, đề không đầu hàng cảm giác dục lạc tham ăn tham ngủ. 
Khi tâm các bạn suy nghĩ, thì phải nhận biết tâm tôi đang có 
hành động như vậy, tỉnh giác trong mọi hành động. Bây giờ ta 
so sánh giữa ý tưởng xấu và ý tưởng tốt, một bên là tư tưởng 
cảm xúc theo cảm giác dục lạc, một bên là tư tưởng bình an. 
Khi các bạn tham muốn, sân hận, ích kỷ, via như lau nhà: có 2 
người lau nhà, còn 5 người không lau. Hãy xét cái bản chất là 
ích ký, nêu nhìn người ta làm và mặc kệ thì đó là ích kỷ. Nó là 
tạp khí, tà kiến, cái ngã bao nhiêu kiếp rồi, mình không tham 
gia. Bao nhiêu kiếp rôi quý vị đã hành xử như vậy, mặc kệ, ích 
kỷ, bản chất đã có sẵn TÔi. 

-Tham muốn ích kỷ 

-Sân hận 

-Lo lắng 

-Giận nội tại không duyên cớ 

-Suy tư có dính mắc sự hiện hữu: lúc nào cũng có ta, mình 
đúng người ta sai, dính mắc trong suy tư của mình. 
Ngược lại là: 

-Không ích kỷ, vị tha 

-Từ bị 

-Khinh an, hỷ lạc vô ngã rộng lượng không ích kỷ 

-Không lo lắng về cái ngã 

-Suy tư quán xét nội tâm qua kinh nghiệm thực chứng. 
(Quán xét các hiện tượng bên trong) 
Chánh kiến hay cái nhìn hoà hợp là bước đầu của Bát chánh 
đạo, rất quan trọng. Nếu không có bát chánh đạo bạn sẽ không 


65 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


bao giờ giải thoát mặc dù các bạn có đạt tới tầng thiền cao tức 
là phi phi tưởng xứ. Cái nhìn hoà hợp chứ không phải cái nhìn 
đúng, gọi chánh kiến thì sẽ có đối đãi là tà kiến. Như thế nào 
là chánh kiến? Nhìn như thế này chánh kiến, nhìn thế kia là 
chánh kiến ư? Tuỳ theo góc độ nhìn nhìn chứ, gọi là cái nhìn 
hoà hợp, không chống lại cảm giác dục lạc. Khi các bạn nhìn 
kỹ chỉ thấy sự sinh diệt của cảm thọ thôi. 
Cái thứ 2 là đánh giá hoà hợp 
Thứ 3 thiết lập mục tiêu cuộc sống hoà hợp Tiến trình về thiền 
quản có 4 bước: 

-Thân cận người thiện tri thức 

-Luôn luôn nghe chánh pháp 

-Suy nghĩ tích cực, thay đổi lối sống hành xử của bạn để 
phù hợp 

-Chuyên hoá cái nhìn trong đời sống 
Quán xét các hiện tượng xảy ra bên trong bản thân mình. Quán 
sát một cách rõ ràng, thanh lọc, và tuệ giác phát triển, không 
dính vào cái gì, vô trụ, không trú vào gì hết, không dính mắc 
vào cái gì. Cái thân là ngục tù, nhưng cái tâm được giải thoát, 
đó là niết bàn. Niết bàn là nơi tịch tĩnh, không còn dính mắc, 
không còn ngục tù nữa. Các bạn muốn mình ngục tù trong 
các cảm giác dục lạc hay không? Nếu các bạn không còn dính 
mắc nữa thì các bạn sẽ đưa ra những quyết định trong đời sống 
hằng ngày tuyệt vời, mà từ hồi nào giờ mình không nghĩ sẽ 
làm như vậy, và những quyết định đó có lợi cho nhiều người 
xung quanh. Cho đến khi các bạn vô trụ thì mới được như vậy, 
còn bây giờ các bạn đang còn cái Ngã chiếm hữu, nhìn các đối 
tượng vật bên ngoài thì chưa làm được điều đó đâu. 


66 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


BAI 6 
TÙ ĐÂU ĐẾN ĐI VỀ ĐâU 
FROMI WHERE ñND TO WHERE 


Còn thở là còn sống phải không? Mà hết thở thì chết. Đây 
thành thực mà nói đi, cái này là may mắn đó, tỉ lệ này may mắn 
số lô tô đó. 

Thèm bát phở bò thì sinh ra làm con bò. Tại sao vậy, tại con 
mắt nó thấy bò, thấy thịt bò, cái mũi ngửi thịt bò rồi cái miệng 
nó nhai thịt bò, cho nên khi nó sẽ sinh là sinh bò. Không phải 
nó làm ác mà sinh bò đâu, cái nghiệp nó thuần thục thì nó sinh 
bò. 

Đấy! Tu là vậy đó, quí vị thử thành thật mà nói đi, trong một 
tiếng đồng hồ chúng ta ngồi thiền có bao nhiêu phút chúng ta 
thực sự tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác, bao nhiêu? Mà nếu 
không chánh niệm tỉnh thức thì là ma. Chỉ có ma với Phật thôi, 
hai cảnh giới. Đừng nói từ trong lòng mẹ đến nha. 

Hồm rày quý vị nghĩ về cái thức để đánh tan tà kiến, thức là 
tâm. Không có cái thức nào là tâm. Sư biết trong này có ít nhất 
cả chục vị đều mang một cái tà kiến: tâm là thức, thức là tâm. 
Không phải thế, tu như vậy nên không thấy được sự khuấy 
động của tâm, nơi tai, nơi chân, nơi mắt nơi mũi. Thấy tô bún 
thò tay ra lây chén nước mắm rưới lên, cái gì sai xử? Nó không 
phải là cái thức đâu, nó là cái thói quen, tạp khí chứ không 
phải là cái thức. Đấy, cần thận, tách biệt chút xíu thôi giữa cái 
thức với cái tạp khí. Thôi bây giờ có nửa phần trăm còn đỡ hơn 
không có phần nào phải không. Nửa phần trăm cũng an ủi rồi, 


67 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


còn không có làm ma hết thì làm sao. 

Kính thưa đại chúng 

Hôm nay chúng ta tiếp tục học cái của chúng ta, chúng ta chăng 
học của người khác đâu. Chúng ta học cái của chúng ta, đê giải 
quyết vấn đề của chúng ta. Và cái của chúng ta là cái gì, vấn đề 
của chúng ta là gì?Vẫn đề của chúng ta là tại sao tôi có mặt tại 
đây. Khi chết tôi đi về đâu, sinh tử luân hồi, đó là vẫn đề của 
chúng ta. Và chúng ta học cái của chúng ta là từ trong vô lượng 
kiếp cho tới bây giờ tôi đã sinh tử luân hồi. Thế thì bây giờ làm 
sao, đây là cái vẫn đề. Sinh tử luân hồi nữa thì kiếp sau không 
có gì đảm bảo là tôi sẽ tái sinh làm hai chân, hay bốn chân. Nói 
chuyện hai chân, có nhiều người đệ tử nói móc sư, nó nói con 
kiếp sau chắc chắn là hai chân. Sư nói đúng rồi, con gà cũng 
hai chân vậy, đừng có mơ mộng là cạo đầu hai chục năm rồi, tu 
ngon lành rồi sẽ hai chân giống như người, không có đâu. Khi 
nó cũng hai chân, gà cũng hai chân, chim cũng hai chân, thiếu 
gì thứ hai chân. Cho nên nó nói con chắc chăn kiếp sau là hai 
chân, nhưng mà có lông hay không là một chuyện khác phải 
không? Mang lông đội sừng các thứ là chuyện khác. 

Chúng ta cố gắng tìm hiểu vấn đề sinh tử và cho tới giờ này 
chắc chăn quy vị đều biết có sinh là nhờ có hơi thở, nếu không 
có hơi thở là không bao giờ có sinh hết. Đứa bé lọt lòng mẹ là 
nó tập thở và khi chết là hơi thở cuối cùng. Thở ra cái rồi cười 
khà khà rồi đi luôn, không thở nữa. Cho nên sinh là phải biết 
thở và khi tử là trả hơi thở lại, không có trả cái thân xác đâu. 
Thân xác quý vị vay mượn mà trả cái gì, trả hơi thở, khi vào là 
mượn hơi thở đề vào, khi ra trả lại hơi thở tức là trả lại cái chìa 
khóa. 

Còn cái thân này quý vị nghĩ nó quý lắm sao? Khi bỏ trong 
hòm thì mua cái hòm cẩm lai, cái này cái kia chứ thực ra nó là 


68 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


cái thùng phân biết đi. 
Thực sự con tin Phật bao nhiêu khi con nhìn thấy như vậy, con 
nhìn thấy sự sinh diệt, con nhìn thấy cái ghê gớm như vậy, rồi 
trong lòng con tin Phật được bao nhiêu. Sau những đợt trải 
nghiệm như vậy, quý sư có một kinh nghiệm, kinh nghiệm tự 
nhiên vì nó thâm thấu vào toàn thân của mình rồi, là ăn cũng 
như không ăn, ngủ cũng như không ngủ,nói cũng như không 
nói, không quan tâm. Sống chết không quan tâm, mà khi quý 
vị đã biết rằng, sinh là nhờ hơi thở, mà tử là không còn hơi thở 
nữa, tức là nương theo hơi thở đề có sinh và tử, chứ không có gì 
hết. Không ăn 5 ngày không chết, không ngủ mười ngày không 
chết, không tin cứ thức sẽ biết. 
Sư có mấy người đệ tử đi đánh casino suốt đêm, mấy bà già 
không phải trẻ đâu, 70 tuổi, 80 tuổi bỏ bạc cắc trong casIno, 
mấy cái máy kéo suốt đêm không ngủ. Mà ở bên Mỹ một lần bả 
đi 5 ngày, 6 ngày, suốt đêm không ngủ, mấy đứa nhỏ nói mẹ đi 
ngủ không? Mà casino nó khôn lắm nha, người nào mà ở trong 
đó lâu thì quý vị biết nó làm sao không? Nó cho cái vé được ăn 
bữa miễn phí, được ngủ miễn phí đề xài tiền mà, để đánh bài 
cho nên mây bà không ngủ. Chơi suốt ngày, mà già rồi, chơi 
riết nó mê. 
Lầm lẫn về sự hiện diện cái thân này là có thực tạo nên cho 
chúng ta một cái sai lầm đề rồi chúng ta nhìn ra bên ngoài, chứ 
không nhìn vào bên trong, quán chiếu bên ngoài chứ không 
quán chiếu bên trong, nhà xe vợ chồng, chức vụ, tiền bạc, cái 
đó bên trong hay bên ngoài thưa chư vị? Rồi là đẹp xấu ruột 
gan phèo phổi, bên trong hay bên ngoài, ruột gan nằm bên 
trong hay ngoài? Ngoài chứ trong làm sao? Chết rồi vứt đi chứ 
có mang theo đâu mà nói bên trong. Cái bên trong là cái của 
quý vị đó. Cái bên ngoài là cái vay mượn, khi còn sống mình 


69 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


vay mượn, hơi thở, thức ăn nuôi dưỡng cái thân mà mình cứ nói 
cái thân này là của tôi. Sự lầm lẫn nó tai hại và vì dính mắc như 
vậy cho nên nói là con tin Phật, nhưng mà hồi nãy sư chứng 
minh rồi đó, chỉ tin nửa phần trăm. Nếu người nào cảm thấy tự 
xâu hỗ thì tự bớt ăn bớt ngủ đi, tập chánh niệm. Lạy Phật từ bi 
tha cho con, con nói trọn đời quy y Phật mà con quy y có nửa 
phần trăm, Phật ơi, 99,5% là con quy y ma. Mà ma là gì? Ma là 
cảm giác dục lạc. Khi tâm chạy theo các cảm giác dục lạc, đắm 
chìm đam mê thoả thích trong các cảm giác dục lạc thì đó là 
ma. Ma do mình tạo, rồi mình thương ma quá rồi mình theo nó 
luôn, giỗng như con mình đẻ ra rồi mình chạy theo nó luôn, nó 
nói gì mình cũng nghe, nó y vậy thôi, chắng có gì khác. 

Trước khi chúng ta muốn biết tử rồi chúng ta sẽ đi đâu, thì 
chúng ta cũng nên cần biết cái gì làm cho mình sinh. Quý vị 
nghĩ cái gì làm cho mình sinh nào, cái gì, cái øì? người thì nói 
nghiệp, người thì nói thức, cái nhớ, Ái, Duyên, Thương, Âm, 
Thức, Ngã... 

Hương Âm là gì? Nhớ là gì? Thức là gì, đừng nói thức là Nhớ, 
Nhớ là thức. Nghiệp là gì? Ái là gì? Khát ái hơn là khát nước, 
duyên là gì? Duyên là điều kiện, ngã là gì? Ngã là của tôi, quý 
vị có thể hài lòng với cái này không? Nghiệp là cho chúng ta 
sanh. Phật đã khẳng định như vậy, nghiệp dẫn chúng sinh vảo 
sinh tử luân hồi, không có gì khác hết. Nào, thế Hương Âm là 
cái gì? Hương Âm là một phương tiện để chở nghiệp, giống 
như chiếc xe, và nghiệp là đồ đạc chở trên chiếc xe. Nhớ là cái 
gì, đúng hết chứ không sai, nhưng quý vị nói theo sách, hoản 
toàn không có trải nghiệm, quý vị không biết đó là cái gì thôi. 
Nhớ là cái gì? Cảm xúc là cảm xúc dục lạc, Rung. Thức là cái 
gì? Ai biết thức là cái gì, kho chứa ở đâu, chết rồi còn kho đó 
không? Nếu không còn thì cái gì mà tái sanh. Nếu khi chết mà 


70 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


nó không còn thì cái đó chết luôn thì làm sao nó đi theo tái 
sanh. Như vậy tức là quý vị chưa rõ, tu bao nhiêu năm nay chưa 
rõ: nếu nói rằng thức là kho chứa, mà kho chứa nằm trên não, 
thế thì cái não chết, cái não bị hủy diệt, cái thức này cũng bị 
hủy diệt luôn, thế thì cái thức nảo đi tái sanh? Thức nảy là chứa 
những cái rung, được mã hóa, nó là mã hóa những cái rung, mà 
hễ cái rung này chết rồi thì làm sao nó đi ? 

Cái Hương Âm thì nó còn là vật dụng, mà hễ còn vật dụng thì 
nó còn cái gì đó mới đi được. Cái rung này chết là nó hết rung 
rồi đi đâu thì làm sao nó đi tái sinh được? Năng lượng sống, khi 
mà năng lượng sống không còn, sao nó còn. Tắt đèn, tắt máy 
rồi sao có sóng? Sóng nó từ trường khác. Còn cái sóng ở trong 
lúc còn sống ghi nhận trong não, thức nó ghi nhận trong não. 
Khi chết cái não hủy diệt, mà cái não bị hủy diệt thì không có 
cái nhớ, không có cái thức nào còn hết. Ngũ Uẫn là do não, sắc 
là do thân, thọ tưởng hình thức là do não, hoạt động của não, 
mà hoạt động của não khi não chết thì 4 cái kia bị triệt tiêu, 
chết theo. 

Ái là gì, rung, sướng quá, khi ăn nó rung cái lưỡi. Nhìn cái 
bông ưa thích, rung cái não, tất cả hệ thống nó rung nhẹ hay 
rung mạnh thôi. Nghe người ta khen cũng rung cái lỗ tai,nó đưa 
lên não rung sướng quá cho nên lời khen làm mềm lòng. Ái là 
trạng thái của rung. Mà hễ tắt máy, tắt đèn thì rung còn không? 
Không còn. Sóng đâu còn nữa, tại vì rung này đưa vào đâu, 
đưa vào thức, tất cả mắt mũi đưa lên não. Khi cái não chết thì 
những thông tin đó đều mắt. 

Duyên là cái gì? Duyên là điều kiện môi trường, hoàn cảnh nào 
đó. Nếu mà nó có “duyên” thì tại sao khi sanh, nó không mang 
cái duyên này theo? Một trong những cái duyên này tức là quá 
khứ, thí dụ quá khứ tôi là bác sĩ là một trong những cái duyên. 


71 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


Để tái sinh thì tôi phải là bác sĩ chứ, tôi sinh ra tôi phải giỏi 
như bác sĩ chứ. Tại sao sinh ra tôi không biết gì, tôi phải đi 
học? Đã nói trong cái thức ở đây rồi, khi nó chết là cái não nó 
bị tiêu diệt, cho nên quý vị cũng còn mù mờ ở chỗ này. Ngã là 
cái gì? Ngã chỉ có 5 Uấn. Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Mà Š 
Uẫn này là sản phẩm của sự hiện hữu. Khi có sinh thì mới có 5 
uân. Chưa sinh, lúc cha mẹ mới gặp nhau, Đức Phật nói ví như 
giọt sương, giọt sữa nó bé chút xíu. Làm gì có uân nảo ở trong. 
Bào thai mới có chừng một tuần, có uẫn nào ở đó, có Thọ, có 
Tưởng gì ở trong đó. Nó giống như giọt sữa vậy thôi, rồi mây 
tháng nó mới phát triển lên, rồi mây tháng nữa mới có tay, có 
chân, có não. Nó có cái tiến trình của bào thai phát triển, nó làm 
gì có Uẫn ở trong đó. Thế cái sinh này là cái sinh mạng của ta. 
Chỗ này mới có 5 Uẫn, còn cái gì để làm cho sinh, 5 Uấn đâu 
có mang theo. 

Nghiệp cho chúng ta sinh ra, Phật nói rất rõ, ngoài nghiệp ra 
là không có cái gì hết. Nghiệp đều do vô minh và tham ái. Cái 
vòng thập nhị nhân duyên, khởi động từ chạy xuống Thức rồi 
Danh, Sắc, Lục Nhập rồi Thọ, rồi tới ái rồi tái sinh trở lại. Hễ 
có vô minh và tham ái, cái đó gọi là tạo nghiệp, thì mới có sinh. 
Nếu không vô minh, không tham ái thì không tạo nghiệp, mà 
nếu không có nghiệp thì củi hết lửa tắt. Vô minh gồm có cái gì, 
cái gì tác động lên vô minh? Tà kiến, chấp thủ và không biết. 
Đức Phật nói người tà kiến giống như người điên, không có gì 
giúp được nó. 

Người không giữ giới, Đức Phật nói như người quẻ. Người 
không có giáo pháp giỗng như người mù, người có tà kiến thì 
giống như người điên. Người què, người mù thì ta có thể cõng 
nó đi được, nhưng người điên ta không làm gì để giúp được nó. 
Lại gần nó nhiều khi nó cắn mình nữa. Khi nó điên rồi thì mình 


72 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


chỉ có nước, thôi xin lỗi anh đi chơi chỗ khác. Cái thứ nhì là 
không biết, thiếu thông tin. Cái thứ ba là sự chấp thủ, chấp 
cứng ngắc, nói rằng cái đó đúng, cái đó là của tôi. Ông Tissa, 

đệ tử Đức Phật, nói người chết có linh hồn, cho nên linh hồn nó 
đi đầu thai. Đức Phật nói: ta, Như Lai không hề nói vậy. Ngài 
và ngài Xá-Lợi-Phất xuống giảng cho ông nghe. 

Nghe xong ông nói Đức Phật dạy thì con hiểu, nhưng con vẫn 
tin là có linh hồn. Phật nói mà còn không nghe. 

Thế thì sự chấp thủ này do đâu ? do cái sở tri chướng, chướng 
ngại biết nhiều quá nó nhét vào trong cái thức đó, rôi nó cứng 
ngắc, nó tạo nên một cái định kiến không thể nào thay đổi 
được. Tại sao, tại vì nó nằm ở tiềm tảng năm trong cái sự hiện 
hữu, gọi là giác mơ hiện hữu, nói ta có thực mà hoàn toàn mơ. 
Tham ái do cái gì, do cảm giác dục lạc. Từ cảm giác dục lạc 
mới sinh ra tham ái, mà trong cái cảm giác dục lạc sinh ra tham 
ái. Chu trình này gây ra một cái gọi là tạp khí. Tạp khí nó quen 
rồi. Hỏi thời Phật có một vị nữ a-la-hán đi ngang cái dòng sông 
có việc cần, Phật sai đi, bà ấy đi ngang thấy nước lớn quá, chờ 
không được, đứng ngay bờ sông bà nói: “Này con tiện tỳ Long 
Vương hãy vẹt nước ra cho ta đi”. Long Vương thấy một vị 
thánh a-la-hán rất cung kính, hết hồn lập tức vẹt nước ra 2 bên, 

bà đi giữa lòng sông đi qua bên kia. Xong Cái VIỆC mà Phật Ø1aO 
rồi, về tới bờ sông bà thấy nước vẫn còn cao, bả tiếp tục nói: 

“Này con tiện tỳ Long Vương, vẹt nước ra cho ta đi”. Long 
Vương tiếp tục vẹt nước qua 2 bên cho bà đi. Long Vương đêm 
đến khiếu nại với Đức Phật: “Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử của 
ngài mắng con là con tiện tỳ, con mở đường, vẹt nước hết cho 
bà đi, rồi bà về bà cũng thế, cũng mắng con là con tiện tỳ”. Đức 
Phật mới kêu bả lên, rồi hỏi: “Có phải chính người nói như vậy 
không?” Bà nói “Bạch Thế Tôn con có nói như vậy”. 


73 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


Chỗ này rất quý lắm quý vị, tại vì người tu luôn nói thật, rất là 
chân thật. Đức Phật mới nói “Thôi! Nó đến khiếu nại với ta, 
Long Vương nó khiếu nại đấy! Thế ngươi ra xin lỗi nó đi.” Bả 
nghe thế giật mình. Bà ra đứng ngay bờ sông đó xin lỗi: “Này 
con tiện tỳ Long Vương, ta xin lỗi ngươi đó”. Thế thì Long 
Vương lại tới khiếu nại với Phật: “Nó tới mắng con nữa, nói 
con tiện tỳ”. Nó nói sao? Phật hỏi, nó nói làm sao “Này con 
tiện tỳ Long Vương ta đến đây để xin lỗi nhà ngươi đấy”. Đức 
Phật mới nói không, một bậc thánh giả a-la-hán nói lời chân 
thật. Tại sao bả cứ nói con tiện tỳ, tại vì tiền kiếp bả là một ông 
trưởng giả có rất nhiều tôi tớ mà bả quen. TÔI, Đặp ai cũng là 
con tiện tỳ, thằng tiện tỳ, con tiện tỳ quen rồi. Đấy! Các tạp khí 
do các cảm giác dục lạc, không có sự hiểu biết, quan tập cho 
nên sinh ra tham ái. Rồi vì có tham ái và vô minh cho nên tạo 
nghiệp, tới đây quý vị rõ chưa? Rõ quá rồi chứ gì. 
Khi có nghiệp mới có ý hành và thân hành, cái não là ý hành, 
dự định làm cái gì. Thân hành, đi đứng, trộm cắp, sát sanh, dâm 
dục là thân hành. Ý hành tham, sân, si. Thân hành cũng kề luôn 
cả ngữ nữa. Nói lời dối trá từ cái cái miệng cũng là thân hành. 
Thế thì cái nghiệp này phân ra được thành ý hành và thân hành, 
nhưng hai cái này đều tác động lên cái tâm hành (sankhara). 
Tâm hành Uấn là đây! Tức là cái lửa cháy trước khi chết, cái 
lửa cuối cùng bùng lên, mang cái thân tái sinh. Mang thân tái 
sinh là vào chứ gì? Mà khi sinh có cái thân thì bây giờ hỏi quý 
vị cái thân này là cái gì. Nhìn cho kỹ đi, sinh là cái thân này. 
Thân nảy có cái gì, thùng phân biết đi phải không? Cảm giác 
dục lạc là tứ đại, năm uẫn. Là thùng phân biết đi là vật chất. Mà 
nói sự nhận biết thì nó cũng là cái thùng rác. Tất cả các điều 
mình biết đều thông qua sách vở, thông tin, sắc thỉnh hương vị 
xúc pháp rồi đi qua mắt, tai, mũi rồi ghi nhận, rồi nói rằng cái 


74 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


đó là cái tôi biết, toàn là rác. Cái mình biết ngày hôm qua đến 
ngày hôm nay mình thay đổi ý, mình tự nhủ: không, cái ngày 
hôm qua tôi biết sai rồi. 

Trong kinh Phạm Võng, Đức Thế Tôn nói sự thực thì 62 đại 
hiền triết hộc máu ra chết. Vốn dĩ các ông ấy đều đưa ra những 
hiền triết rất đại tài. Đức Thế Tôn nói tại sao các ông có cái đó, 
tại vì các ông thông qua mắt tai mũi rồi đưa cái luật thuyết rồi 
nói răng cái luật thuyết đó tuyệt vời là có cái ngã trong đấy, tự 
ngã trong đấy. Hễ có cái tự ngã là có cảm thọ, mà hễ có cảm thọ 
là không đúng, nó không có. Nó còn dính mắc. 

Sinh là cái thân, mà thân chỉ có tứ đại thôi: đất, nước, gió, lửa. 
Tâm thì nó có 5 uân, thân và tâm, danh sắc.Danh sắc khó hiểu, 
cho nên sử dụng ngôn ngữ bình dân thôi. Thân và tâm, thân thì 
có 4 đại, tâm thì có 5 uẫn... 4 đại là cái gì: đất, nước, gió, lửa. 
Đất không phải là đất ở dưới này. Đức Phật nói đất là sự cứng 
sự mềm. Gió là sự phông, sự xẹp... Lửa đây không phải là lửa 
cháy bùng bùng ở trong bếp mà là sự nóng sự lạnh tức là khái 
niệm trừu tượng, nó không có thật, rờ cái thân thấy nó nóng là 
nó còn sống, rờ thấy nó lạnh ngắt là nó chết, có năng lượng hay 
không gọi là lửa. Thời Đức Phật 2500 năm trước không có khái 
niệm năng lượng cho nên nó không có ngôn từ để diễn tả, nên 
Đức Phật nói là lửa thôi. Thân là tứ đại thực sự là cứng mềm, 
nóng lạnh. Các vật chất mà quý vị thấy: máu, xương, chẳng qua 
nó là các nguyên tử. Toàn thân con người ta chỉ có I08 nguyên 
tố. Trái Đất cũng có 108 nguyên tố, toàn thân chúng ta cũng chỉ 
có 108 nguyên tố, sắt, đồng, chì, kẽm thôi. Máu có màu đỏ tại 
vì có sắt, gặp oxy thì nó sinh màu đỏ, đơn giản vậy thôi. Nước 
ở trong máu chiếm 80%, nước ở đâu? Nước mắt, máu, nước 
tiêu 80% là nước. Nước là H20, nó là nguyên tử hết, nó đâu 
phải là thứ quý vị thấy và có định kiến từ lâu nay? Nó không 


75 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


có, nó là khái niệm, mà khái niệm theo dân gian là tự ta đặt tên, 
rồi ta ưa thích hay ghét theo khái niệm, gọi là tà kiến. 

5 Uẫn gồm có: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Vì có Sắc là sắc 
Pháp, là cái thân này, cho nên mới thọ lạc, thọ khô. Ăn mà thấy 
ngon quá thì Thọ lạc, sướng quá. Thấy người ta ăn mà mình 
không ăn buôn bực quá là thọ khổ. Tới giờ ngủ, mà không được 
ngủ là Thọ khổ, mọi bữa ăn xong là ngủ tới 2 giờ mới đi lên 
ngôi thiền, bữa nay ông sư nói: “12 giờ ruỡi lên học bài”, là thọ 
khổ. Mà hễ thọ khổ thì phát sinh cái gì? Sân! 

Cho nên người tu tập quan trọng là quán xét cái sân sinh diệt. 
Khi chúng ta tu tập, chúng ta quán về Sắc, 32 thể trược, tóc, 
lông, răng, móng, phân, nước tiểu để làm Bì”, 

Con quán hoài thây cái lỗ mũi hoài vẫn đẹp, móc thử ra coi có 
cứt mũi không? Rồi ngửi xem nó có mùi không? Thân con vẫn 
đẹp, thử sờ vào nách, mô hôi đó đưa lên mũi xem coi có thơm 
không? Không có tinh tế phân tích, mà khi cái gì mình không 
vừa ý là Thọ. Quán 32 thể trượt để làm gì? Đề nhàm chán, 
nhàm chán mới ly tham. Phật dạy rất rõ, nhàm chán mới ly 
tham, ly tham thì mới tu tập được, mới thê nhập niết bàn. Còn 
quý cái thân này, còn phải tắm. Thử 7 ngày không tắm hôi hám, 
lúc này coi có nhàm chán thân không, chứ giờ ngày nào cũng 
tắm, tắm xà bông thơm nữa mà? Hưởng thụ dục lạc thì làm sao 
thấy được cái dơ dáy của bản thân? 

Rồi tới cái Thức. Thở vào, con thấy từ đầu, tóc, lông, răng, 
móng từ đầu tới chân đều là dơ dáy, phân, nước tiểu; bên ngoài 
tóc lông, răng, móng, da; bên trong là nước tiểu, phân, máu, 
mủ, đờm, dãi,... ghê gớm. Trong ngoài đều dơ, thì chuyện gì 
xảy ra? Thọ liền lập tức, cảm giác, thấy nhàm chán, phát hiện 
không? Nếu không phát hiện thì chỉ là bình thường. Phải thấy 
cảm thọ. Nó không ở lâu, nó ở chừng nửa phút, rồi cái Tâm nó 


76 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


chạy đi chợ Bến Thành nó lại quên cái dơ dáy của thân, cho nên 
thọ sanh, thọ diệt. Thọ có mặt, thọ không có mặt, đều phải nhận 
biết. Thân là tứ đại: Đất, Nước, Gió, Lửa đêu thay đổi, cứng 
mềm, nóng lạnh, phông xẹp.HÍt vào cái bụng. nó phông lên, thở 
ra cái bụng nó xẹp xuống tức là nó thay đổi đấy, có thấy sự thay 
đổi đó không? Đó là sinh diệt đó; cho nên tứ đại là sinh diệt. 
Tâm 5 Uẫn: Sắc này cũng sinh diệt, sự nhận biết về sắc cũng 
sinh diệt. Sự nhận biết đi đâu? Đi vào trong Thức. Nhận biết 
lúc đầu thì nhàm chán, nhận biết lâu rồi thì hết nhàm chán, nó 
chai, nó quen rồi, ưa thích nhìn nữa nên nó hết nhàm chán. 
Quán sắc, quán thọ, quán tưởng tất cả các cái này đều đưa đến 
Tuệ. Tuệ này rớt vào trong cái Thức là sự biết đưa vào trong 
cái Thức, nhưng mà trong cái Thức đó cũng sinh diệt, cho nên 
Tuệ nó cũng sinh diệt. 

Thế thì Thân và Tâm đều sinh diệt, ngay trong lúc có cái thân 
nó đã sinh diệt rồi. Hồi đó quý vị sinh ra có 3kg, ở đây có ai 
mập mập chắc 3kg rưỡi, bữa nay là 60kg, 65kg. Sư hỏi quý vị 
vậy chứ, đứa bé 3kg rưỡi nó còn hay mất, nó chết chưa, lúc mới 
sinh ra 3,5kg mà?, Sinh diệt là như thế đấy, tức là đứa bé 
3.5kg đó phải chết đi, cái khái niệm đó phải chết đi, cái tư 
tưởng đó phải chết đi, cái sự sinh hoạt của 3,5kg chết đi, để cho 
60kg nó sinh ra, chứ giờ nó còn thì lôi nó ra đây? Mỗi ngày cái 
cũ đều chết, cái mới sinh ra. Khoa học đã chứng minh, 2l ngày 
máu toàn bộ cơ thê đều thay mới hết. Nếu quý vị nhịn đói 21 
ngày thì coi như 2l ngày toàn bộ máu đều được thanh lọc. Nếu 
quý vị chỉ uống nước mà thôi, trong 2l ngày toàn bộ máu về 
những cái chất tạp về vật lý, hóa chất đều bị thanh lọc hết, tại 
vì 21 ngày hoàn toàn hoàn máu mới. Như H2 + O — H20 thôi, 
khỏi bàn cãi. 

Tâm đều thay đổi, thân đều thay đổi không tồn tại. 


77 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


Ngày hôm qua thương, bữa nay ghét đều thay đổi, từng sát-na 
cũng đều thay đổi nữa. Cho nên cái sinh này, sự hiện hữu này 
cũng là giả, cũng là thay đổi; nhưng mà chúng ta không thấy 
đâu. Chúng ta quán chiếu, thân thọ tâm pháp là quán chiếu cái 
gì? Cái này gọi là sắc, mà cái này gọi là Tâm, là danh, quán 
chiếu danh sắc. Quán chiếu danh sắc thì thấy rất rõ, có Xúc có 
Thọ, hễ có danh sắc thì mới có Xúc có Thọ chứ. Có thân thì 
mới có nghe, có nhìn, có ngửi, có nếm. Nhưng mà cần thận, 
không phải mắt nhìn đâu, quý vị bây gIỜ vẫn chưa nắm rõ cái gì 
nó nhìn, mà sư đã hướng dẫn quý vị rôi, là cái não nó nhìn. Sự 
thật con mắt chỉ phân tích được 3 màu, tiếp nhận sự rung động 
tới đây thôi. Nó phân tích màu, chuyển những sự rung động 
vào trong não và đẳng sau ót của quý vị có một bộ phận đối 
chiếu với những thông tin đã có sẵn. Sự đối chiếu của nó theo 
qui ước mã số, mã hóa rồi nó đặt tên. Mọi người đặt tên nó là 
cha là mẹ, là vợ, là chồng, là nhà, là chó, là mèo. Cho nên khi 
chúng ta nói mắt tôi thấy, thực sự là cái não thấy. Mà cái não 
thấy thì có phong tục, tập quán, tín ngưỡng, bạn bẻ, môi trường 
sông, hàng trăm thứ rác trong này làm cho có định kiến, Định 
kiến đưa ra những cái nhìn khác nhau. 

Hai đứa con trai ở Việt Nam ở Chợ Bến Thành năm tay nhau 
đi, ôm nhau đi, ta nói bình thường... Hai đứa con gái cũng vậy, 
ôm nhau đi ngoài đường, bình thường. Nhưng ở bên NewYork 
không ai làm chuyện đó hết. Hai thằng con trai năm tay nhau 
gọi là đồng tính luyến ái, mà hai đứa con gái năm tay nhau, ôm 
nhau người ta cũng gọi là đồng tính luyến ái. Nó nhìn bằng một 
cách khinh bỉ. Phong tục tập quán nó thế, định kiến nó thế làm 
cho nó có cái nhìn thiên kiến. Cho nên, chúng ta là cái gì? Ta 
đi tìm cái ta đang là... Chúng ta là tứ đại 5 uẫn bị nhồi sọ bởi 
những cái mà chúng ta cho răng chúng ra biết mà thôi. Trong 


78 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


lúc sống chúng ta lại có cái Xúc nữa, mắt, tai, mũi đều va chạm, 
hễ Xúc thì có Thọ. Thọ lạc, Thọ khổ nó chia làm 2 chỉ: 1 cái 
tạo nghiệp, 1 cái đi vào trong cái thức. Khổ nó nhớ chứ, ai chửi 
mình mình nhớ, 10 năm sau có gặp cái mặt còn muốn tránh né. 
Nhưng mà khi người ta chửi mình thì Thọ khổ, là mình muốn 
tránh né là do cái thức, nhưng đồng thời nó cũng tạo nên cái 
nghiệp, tức là hễ nhìn thấy cái mặt người đó là muốn tránh né 
và cái thói quen tránh né đó lập đi lập lại nhiều lần chính là 
nghiệp, nghiệp và thức. 

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đều tạo thêm nghiệp. Ng- 
hiệp cũ dẫn vào cho mang cái hình dáng cộng thêm cái nghiệp 
mới cộng thêm cái thức nữa. Ăn cũng tạo nghiệp, ngủ cũng 
tạo nghiệp. Chỉ khi nào quý vị có chánh niệm mới thoát thôi. 
Nghiệp và thức chính là ma. Hai con ma này quyến rũ vô cùng. 
Vì nó quyến rũ nên tôi thích ăn, thích ngủ, ăn ngon thì thọ lạc. 
Ngủ nhiều thì thọ lạc, cảm giác dục lạc, thỏa thích đam mê, cho 
nên tôi thành vô minh. Vì vô minh cho nên tôi lại tham ái, ăn 
thêm, ngủ thêm vì sướng quá. Thế thì trong lúc sống, Xúc, Thọ 
tạo thêm nghiệp thức. 

Trong lúc ta có nghiệp thức như vậy thì chuyện gì xảy ra tạo 
nên cảnh giới trong tâm hành. Trong cái tâm ta đã có cảnh giới 
rồi. Nghiệp là thói quen, là hoạt động tạo tác đã hoàn tất, có tác 
ý được lập đi lập lại nhiều lần. Đủ 3 yếu tô đó là nghiệp, nói 
nôm na là thói quen, tạp khí giống nhau. Thức thông qua mắt 
tai mũi, nhận biết cũng là biên kiến, chứ không phải nhận biết 
mà vô tư đâu, tùy theo phong tục tập quán giáo dục đủ các thứ, 
trở thành một đồng rác. Nhưng ta không bao giờ chấp nhận 
điều đó tại vì vô minh. Nghiệp thức này nó tạo cái không gian 
và thời gian. 

Không gian này là gì? 


79 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


Nhà của tôi, tôi ở nhà của tôi thích. Tôi nằm trên cái giường 
của tôi thích hơn (không gian mình đang sống) và cái thời gian. 
Nếu tôi, tôi quay ngược thời gian lại được thì tôi vẫn tiếp tục 
lây ông chồng tôi. Không gian và thời gian nó chỉ tạo nơi chốn, 
quá khứ hay hiện tại vị lai thôi. 

Mắt, tai mũi hồi trưa này ăn nhớ nó là không gian trong nhà 
bếp. Có cái chén cái bát, hai con mắt thì nó tạo nên không gian 
3 chiều (three D). Thời gian trôi qua, hồi trưa hương vị nó còn 
không? Còn trong não. Đó là tư niệm thực, đầu vừa mới nghĩ, 
trưa nay ăn ngon quá, mai cô Liên Nhung hay ai đó làm bữa 
ngon như vậy nữa. Tư niệm thực chứ gì. Muốn ăn là tương 
lai,tương lai phải mang cái thân mà ăn, lập tức nghiệp là thức. 
Mà không gian cộng với thời gian là cái gì? Là cảnh giới! Cảnh 
giới chỉ có không gian và thời gian thôi! 

Cảnh giới hiện tại trong cái tâm hành, tức là hằng ngày đều 
suy tư, cảnh giới đó người tu theo pháp môn tịnh độ thì thiết 
lập trong tâm họ một cảnh giới là cảnh giới cực lạc. Con ráng 
niệm Phật, đề khi con chết con được vãng sinh về cực lạc, cho 
nên miệng họ niệm liên tục. Nhưng niệm mà không giữ giới thì 
cũng như người què thì đi tới đâu? Nếu còn không hiểu giáo 
Pháp thì như người mù nữa. Vừa mù, vừa què nữa thì nằm một 
chỗ thôi. Niệm Phật phải hiểu, niệm Phật là như thế nào. Niệm 
Phật là đúng. Pháp môn là đúng, nhưng người hành sai. Phải 
thiết lập cái cảnh giới không gian và thời gian. Cảnh giới cực 
lạc trong tâm, ngay bây giờ và trong lúc sống. Sống trong cực 
lạc thì khi chết về cực lạc. Bây giờ sống trong cảnh giới ham 
ăn, ham ngủ là cảnh giới gì? Cảnh giới súc sinh sanh. Mà hễ 
cảnh giới súc sinh thì đừng có mong là khi chết sẽ về cực lạc. 
Cái nghiệp này, cái thói quen này ưa thích sinh trong cảnh giới 
này thì nó tiếp tục tái sanh, để khi cận tử nó đi theo cảnh giới 


80 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


tái sanh. Cảnh giới đó do ta thiết lập. 

Vì tà kiến, vì dính mắc, chấp thủ, vì thiếu kiến thức cho nên vô 
minh. 

Tất cả những cái này nói nên cái gì vậy quý vị ? Chiêm bao, 
sinh và tử đều là giấc chiêm bao. Mơ,và ưa thích như vậy rồi 
cho nó là thực. Chiêm bao có ta, có vợ, có chồng, có nhà, có 
cha, có mẹ. Nó toàn là chiêm bao không đấy chứ. Chết rồi nó 
đi tới cảnh giới khác, cảnh giới tái sinh có gặp ai nữa đâu. 
Cảnh giới mới các bạn sẽ tiếp tục, nếu các bạn đủ phước duyên 
và khao khát muốn làm tu sĩ thì các bạn sẽ làm tu sĩ, nhưng sẽ 
ở cảnh giới khác, chỗ khác, có thể là một ông sư ở Tây Tạng 
chứ không phải ở đây. Cho nên chúng ta đang ngủ mê, muốn 
làm sư cũng là ngủ mê nữa, tại sao phải làm sư, khác gì người 
thường, cũng ăn cũng ngủ. 

Quý vị phải làm như lời Phật dạy, biết chiêm bao thì tỉnh dậy, 
thì thức tỉnh đừng có ngủ nữa. Ta đã ngủ mê trên cảm giác dục 
lạc, ta đã ngủ mê trên các hiện tượng mà ta gọi là có, toàn là 
chiêm bao không! 

Ở Úc, Sưcó người bạn là tu sĩ trẻ, ưa nói nhiều, cho nên không 
ai chứa ống hết. Một ngày, 3 giờ rưỡi sáng, ông gọi sư dậy đi, 
kêu đệ tử đem xe chạy lại chở đi. Hôm ấy mùa đông, nhiệt độ 
chỉ có 2 độ C; thở ra khói, băng đóng đầy. Hỏi chuyện gì dữ 
vậy, sống chết gì đữ vậy mà phải đi? Ông nói bây giờ chúng 
ta đi mua đất làm chùa nếu. Miếng đất này tốt lắm, mua chậm 
nó bán mất tiêu. Sư cười bảo chứ: “Ông có điên không? Ông 
cũng như tôi, không bao giờ giữ tiền, giới luật không cho giữ 
tiền, chằng có một xu trong túi. Thế thì ông lấy tiền đâu ông 
mua đất.” Ông nói đừng có lo, “Sư huynh ơi, đêm qua tôi năm 
chiêm bao tôi thấy tôi trúng số.” 

Chiêm bao trúng số, mà 3 giờ rưỡi sáng kêu lái xe đi mua đất 


81 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


rồi cất chùa. 

Quý vị cũng đang sống y như vậy. Những cái khao khát trong 
tương lai sẽ làm cái này, làm cái kia, đều dẫn tới tái sinh, nó 
phải có cái thân để nó thực hiện, cho nên cuối cùng nó đi vào 
cảnh giới mới. 

Chúng ta đang ngủ, Đức Phật cũng nói thế. Người ngồi dưới 
cây bồ đề, và thiền định. Rồi Ngài mới nói “Ô! Bây giờ ta đã 
tỉnh lại rồi, ta đã thức tỉnh rồi, từ xưa trong vô lượng kiếp ta 
đã ngủ mê, ngủ mê bởi cảm giác dục lạc, ngủ mê bởi cái sự vô 
minh, tham ái mà chính ta, tạo nên cảnh giới của ta, chứ chăng 
a1 tạo, ta đã thấy rồi, ta đã thấy rồi! Kê từ nay ta không còn tạo 
nghiệp nữa. 

Khi các bạn phá vỡ được sự nối tiếp giữa Thọ và Ái thì các bạn 
đi ra. Thọ nó chuyền sang Á¡ rất nhanh, nếu các bạn tu tập, các 
bạn chặt đứt nó là các bạn không còn tái sinh nữa. Khi các bạn 
vào nhà được thì các bạn phải ra được thôi, vào bằng lối nảo thì 
ra băng lối đó. Ta vào bằng nghiệp thì ta phải ra bằng nghiệp. 
Thượng đề tạo nghiệp hả? Hay là ông Phật tạo nghiệp. Chúng 
ta tạo nghiệp, mà chúng ta đã tạo ra nghiệp đề chúng ta vào thì 
chúng ta phá cái nghiệp để ra, đơn giản là vậy, có gì khó khăn 
đâu. Tại sao chúng ta không làm được? Bởi vì chúng ta mê 
mẫn ở trong các cảm giác dục lạc, ăn, ngủ, nhìn, nghe, ngửi, 
nêm; các cư sĩ thêm cái “nam nữ” nữa, nên thành ra như súc 
sinh thôi. 

Đây là sự thật của cái tái sinh, đây là con đường quý vị chọn. 
Kinh điển nào cũng nói có bấy nhiêu thôi. Tất cả là những cái 
sắc thinh hương vị xúc pháp thôi. Xúc tạo nên cái sự rung động 
thôi. Tất cả 6 căn, 6 trần khi Xúc chạm nó chỉ tạo nên sự rung 
động. Không có gì khác, mắt nhìn nó cũng bị rung nó mới đưa 
lên não. Tai nghe nó cũng bị rung bởi chùm sóng âm thanh. 


82 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


Chúng ta học, chúng ta biết rồi, mà chúng ta cũng là rung, rung 
mà chúng ta không biết, tại vì chúng ta quen rồi, quen đó là 
nghiệp. Quen nên không thấy sự rung ở trong toản thân, nên 
ngồi thiền mới thấy sự ngứa ngáy khó chịu toàn thân. Phật nói: 
““Thở vào, ta quán chiếu từ đầu cho tới chân, thấy tất cả những 
sự tham ưu phiền não ở trong thân, ngoại thân”. Nó đều rung, 
nhưng mà mình quen rồi mình không thấy rung nữa. Cho nên 
mình ưa thích nó nên mình tái sanh. Bây giờ mình thấy rồi thì 
nó sụp đô. 
Có 2 cách để chúng ta phản ứng. Một, là phản ứng theo lối xúc 
cảm, tức là theo cái tâm, mắt thấy ưa thích hay ghét, tai nghe 
ưa thích hay ghét, tay đụng chạm mà nó nóng thì rụt lại, lạnh 
thì muốn cầm. Tức là phản ứng theo bản năng sinh tồn và tạo 
nghiệp. 
Khi nó có sự rung động bởi âm thanh và ảnh sáng thì đưa tới 
những cảm xúc phản ứng cơ thể. Cái tâm mình phản ứng bằng 
những sự xúc cảm và làm cho bộ não nó tác động lên thân tiết 
ra hóa chất điều khiển để phản ứng lại thì nó tạo nên cái ngã. 
Và từ cái ngã đó thiết lập nên cái nghiệp là thói quen rồi nó 
dính mắc ưa thích, nó không muốn rời. Hễ mất cái gì là nó đau 
khổ, mất chồng, mắt vợ, mất nhà, mất cửa, mất ngón tay cũng 
đau khô. Có người mất cái răng giả cũng đi kiếm hoài. Chính vì 
cái mơ ước chiêm bao, dính mắc này mà trôi trong sáu đường 
ba cõi. Mà sáu đường ba cõi là không gian, thời gian được bởi 
sự dính mắc. Còn chấp thủ, còn dính mắc thì tạo ra nó. Cho nên 
ba cõi sáu đường súc sanh, ngạ quỷ, atula, 

v... đều là trong giấc mơ. Chỉ là giấc ngủ mơ, cho nên quý vị 
yêu thích ba cõi sáu đường mà quý vị tạo ra. 
Thực sự ý nghĩa của nó là gì? Ba cõi sáu đường của anh khác 
với ba cõi sáu đường của sư. Không giống nhau. Đừng nói rằng 


83 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


thượng đề hay là thiên nhiên, hay ông gì đó tạo ra. Sáu đường 
đó gồm có: người, ngạ quý, súc sanh, atula, địa ngục, chư thiên. 
Đức Phật đã dạy vạn Pháp do duyên sanh. Nơi đây cũng là I 
Pháp, địa ngục cũng là Pháp, người cũng là Pháp, cõi người 
cũng là Pháp, cõi ngạ quỷ cũng là Pháp. Đủ điều kiện, đủ duyên 
thì nó sanh, mà hết duyên thì nó mắt. 

Ai tạo ra cái Duyên? Sáu đường này do cái tâm mỗi người tạo 
ra, cho nên Tâm này khác Tâm kia; Sáu đường này khác sáu 
đường kia; không phải ông thượng để nào tạo ra hết. Thế nên 
chúng ta tham ăn thì chúng ta sẽ rớt vào súc sanh, do mình đã 
tạo cảnh giới súc sinh trong lúc mình sống rồi. Đâu có đợi tới 
chết, mà sống ở cảnh giới súc sinh thì chết sẽ đi vào cảnh giới 
súc sinh thôi, nó thích mà, đơn giản vậy thôi. Khi các bạn đã 
biết tại sao mình đi vào cõi này thì câu hỏi kế tiếp là có muốn 
đi ra không? Dạ thưa không, tại con ưa thích sống như vậy. Kể 
cả trong giâc mơ, quý bạn cũng vẫn thưởng thức giác mơ. Có 
nhiều khi các bạn mơ mà khi thức dậy nuối tiếc tại sao mình 
không tiếp tục mơ nữa. Đó là cảm giác thôi, cảm xúc, mà chính 
vì cácvỊ huân tập thì nó thành ra nghiệp. Khi các bạn đã biết 
cách vào thì bây giờ các bạn cũng ra thôi, đơn giản. Vào lối nào 
phải biết ra lối ấy chứ. Nếu biết vào chánh điện cửa trước thì 
biết ra cửa trước chứ, đâu cần ai dạy, phải không? Sư thấy bao 
nhiêu người khách đến đây đó, họ đi vào lễ Phật cái họ đi ra, ra 
cửa trước chứ đâu có ra cửa sau. Tại vì người ta vào cửa trước, 
nên ra cửa trước. 

Câu hỏi bây giờ là quý vị đã biết lối vào rồi, quý vị có muốn ra 
không? Câu trả lời là: “Thưa sư, ngu sao mà ra!” Ở đây sướng 
hơn, ngu sao mà ra. 

Khi các bạn có sự rung động - đây là kinh nghiệm thực tế, chứ 
không phải lý thuyết, không phải mơ, mà là kinh nghiệm trải 


84 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


nghiệm thực tế - thì bạn sẽ đối ứng hoặc phản ứngĐối ứng khác 
với phản ứng. Đối ứng là có kinh nghiệm đã được huân tập. 
Nếu không có huân tập thì rớt trở lại đây. 

Mỗi lần các bạn đối ứng lại thì các bạn có tuệ giác. Khi các bạn 
có tuệ giác rồi, chăng có ai ngu đại gì mà dính mắc tới ảo giác 
của giấc mơ. Đừng bắt chước ông bạn của sư - đêm nằm ngủ 
thấy trúng số sáng ra đòi đi mua đất cất chùa. Xin đừng làm 
như thế! 

Ở Miễn, sư với sư Chakma buổi sáng sớm đi khất thực, ôm 
bình bát đi khất thực. Một buôi sáng sư vừa mới quẹo vô trong 
cái đường lớn lắm, đường đất, đi chân không. Gặp một con bò, 
nó chặn đường, mà nó không chặn mấy ông sư khác. 

Nguyên một đoàn mười mấy người, nhưng nó chặn đúng sư. 
Nó thò đầu ra nó chặn không cho đi, mà phép của Phật khi chặn 
là đứng lại, mình không được bỏ đi. Tức là nó cung kính nhưng 
nó muốn gì đây ? 

Sư mới hỏi: “Nhà ngươi muốn gì phải không?” 

“Dạ! Con muốn hỏi sư” 

Hỏi gì hỏi nhanh đi, ta đi khất thực. 

“Thưa sư† Tại sao con làm bò” 

Sư nói chuyện dễ ợt: “Ngươi làm bò là tại vì ham ăn cỏ” 

Nó hỏi: “Vậy làm sao để con không làm bò nữa?” 

Sư nói: “Cái chuyện cũng dễ ợt à! Thôi đừng ăn cỏ nữa thì 
không làm bò nữa”. 

Nó nhìn sư, rớt nước mắt rồi nó bỏ nó đi. 

Con bò còn ham ăn cỏ đề trở thành con bò mãi mãi. Chỉ vì ham 
ăn cỏ nên nó tạo nên sự ăn, tham đắm trong cái ăn để làm bò. 
Cảnh giới của bò là như vậy, thỏa thích trong cái ăn cỏ để mà 
phải làm bò. Đó là câu chuyện bên Miến đó, sư đi khất thực sư 
gặp nó rồi đó. Sư có viết lại câu chuyện trong tập “Nhặt lá trần 


85 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


ølan”. 

Khi các bạn đã dứt ra được cái dính mắc và si mê, thì các bạn 
thực sự đã tiễn vào cảnh giới của Niết Bàn. Cảnh giới của Niết 
Bàn là ở nơi đó, không gian và thời gian không giới hạn. 

Khi chúng ta nói tới cảnh giới của Niết Bàn là nơi đó không 
có sự giới hạn của không gian và thời gian. Tức là vô lượng 
quang, vô lượng thọ. Trong kinh Di-Đà nói về cảnh giới cực lạc 
Vô Lượng Quang - Vô Lượng Thọ là cảnh giới cực lạc là chỗ 
này không còn giới hạn bởi không gian, thời gian thì không cần 
ông Thầy nào câu, chỉ cần là khi có tu tập với kinh nghiệm thực 
tế đối ứng lại những sự xúc cảm, để phát sinh trí tuệ, không 
dính mắt tất cả những cái gì và không còn si mê nữa thì lập tức 
sống ở trong cảnh giới cực lạc. Mà sống trong cảnh giới cực lạc 
thì chết phải đi trong cực lạc, không cần hộ niệm, không cần 
ông Thầy nảo cầu hết. 

Không cần phải chờ, tại vì ngay bây giờ sống các bạn đã tạo 
nên cảnh giới cực lạc Niết bàn thì chết phải đi đó thôi. 

Đôi khi quý vị ngồi thiền, trong số quý vị đây cũng có những 
vị vào trong cảnh giới của Niết bàn rất nhanh rồi ra liền, chưa 
đủ công lực để mà trụ lại trong đó. 

Các bạn có khi đã rớt vào trong cảnh giới của Niết Bàn rất là 
an lạc, nhưng mà trong một “sát-na” thôi, lập tức các bạn lại 
rớt ra ngoài, tại vì những sự rung động bên ngoài, âm thanh bên 
ngoài, cơ thê theo thói quen, nghiệp rồi, không tu tập đầy đủ. 
Các bạn có thể giữ thiền 20 tiếng 1 ngày không? Câu trả lời là 
“không”! 

Sư Chakma đi vào trong rừng ngồi thiền 23 năm. Ông ngồi từ 
sáng đến chiều 9 tiếng đồng hồ không có đứng dậy, ngồi liên 
tục. Tu như vậy đó, 23 năm trong rừng, không vợ, không con, 
không nhà, không cửa, không tiền, không chùa. Cho nên bây 


86 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


giờ muốn ngồi thiền vô cảnh giới đó chắc chừng 10 phút là ông 
vô cảnh ĐIỚI đó. Ông đã tạo nên cảnh giới đó nên ở đó thôi. 
Ông ngồi 9 tiếng đồng hồ, không ăn, không đi toi-let, không 
uông nước, sông trong cảnh giới này, không còn biên giới của 
không gian và thời gian, tức là vô lượng quang, vô lượng thọ là 
cõi cực lạc thì tại sao phải ra. 

Còn bây giờ đó, mình đang ưa thích cảm giác dục lạc này qua 
sự rung động này qua mắt tai mũi, cho nên mình tiếp tục rơi 
vào đây nữa, sáu đường ba cõi. 

Niết Bàn, Cực lạc chỉ là khái niệm; không phải là nơi chốn để 
quý vị đến, nó không phải nơi chốn như Tuệ Tâm có nhà, có 
đất, có xe. Đừng có mơ cái chuyện đó, nó không phải vậy, nó 
là khái niệm thôi. 

Khi các bạn ly tham, ly dục là các bạn có thể vào cảnh giới 
Niết Bàn tồi. 

Thế thì cái khao khát, cái tham ái của các bạn hằng ngày ở đây 
là cái gì? Ăn và ngủ thôi! Các bạn hiểu nó thì mới thành tựu 
được. Mỗi một cử động tay chân mắt nhìn đều tạo nên cảm giác 
dục lạc. Và trong cái hoàn cảnh như vậy nó tự động vận hành. 
Các bạn không thể nào muốn nó thêm nó bớt được, tức là vô 
ngã. Nó vận hành thay đối là vô thường. Phải nhận biết vô 
thường vô ngã thì mới thoát ra khỏi cái khổ, còn không có cái 
khổ đó thì cũng chỉ là trong giấc mơ. Có chồng, có vợ, rồi cha 
chết, chồng chết, tài sản mất, tất cả đều là khổ trong giác mơ. 
Mà Đức Phật đã nói rất rõ trong các kinh điển Ngài nói: “Các 
sự khổ của chúng sinh đều là khổ trong giấc mơ”, bởi vì mơ 
hiện hữu. 

Các bạn đau khổ, sợ, buôn, lo, vui đều là trong giác mơ. Khi 
các bạn có tu tập, có kinh nghiệm, trải nghiệm và các bạn đối 
ứng lại, thì mỗi lần đối ứng lập tức phát sinh trí tuệ, và từ trí tuệ 


87 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


đó nó không còn đính mắc nữa. Niết Bàn là do các bạn tạo. 
Niết bàn của anh kia thì không giống cái Niết bàn của anh này. 
Đừng nghĩ rằng chỉ có một cái Niết Bàn, hay có một cái cõi 
Cực lạc, mà chỉ những người nào sống đàng hoàng thì được về 
cái cõi đó. 

Cực lạc là cảnh giới mà ở nơi đó được tạo ra bởi cái đầu của 
chúng ta, cái tâm của chúng ta. Vậy thôi, nơi đó không sinh thì 
không diệt. 

Hơi thở chúng ta vận hành như thế nào? Cái hơi thở khi vào, 
khi ra đều tạo nên sự rung động, phải nhận biết hơi thở có rung 
động. Nếu quý vị không nhận biết là quý vị không thấy nó 
rung. Hơi thở nó đều rung mà, nó đâu có tĩnh đâu. Phải thấy! 
Và khi các bạn phản ứng lại bằng kinh nghiệm, bằng lối tu học 
của mình,không ưa thích hay ghét hơi thở nghĩa là các bạnchỉ 
quan sát, thở vào, thở dài, thở ngắn, nhận biết rất rõ. Mình 
không có chống đối, không có đẻ nén, không có vút bỏ. 

Ở đây là hơi thở dài, đây là hơi thở ngắn. Ở đây hơi thở nóng, 
nóng ở đây không phải là hơi thở nóng đâu. Bên ngoài này 37 
độ C thì nó 37 độ C, suốt từ sáng đến chiều mà có lúc mình thở 
ra mình thấy nó nóng, có lúc mình thấy thở lạnh, cái cảm giác 
của mình. 

Cứ nương theo hơi thở mà thấy được cái Thọ, tức là cảm giác 
của mình đó. Quán Thọ đó, Quản Thân mà thành Quán Thọ. 
Mà nếu có huân tập thì sẽ có tuệ giác, mỗi cái tuệ giác, mỗi cái 
tuệ chút chút là tuệ “sát-na”, “sát-na” tuệ, tích lũy lại, rồi cuối 
cùng thì có cảnh giới cực lạc do mình tạo, chăng aI tạo cho 
mình cả, và không cảnh giới cực lạc nào giống cảnh giới cực 
lạc nào. 

Cho nên quý vị tới gặp quý sư, nói” “Sư ơi, sư cầu nguyện cho 
con của con nó được về cảnh giới cực lạc”; thì sư cũng làm theo 


88 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


lời yêu câu của quý vị cho quý vị an tâm thôi.Chính sư cũng 
chưa biệt cảnh giới cực lạc là cái gì thì làm sao mà câu được. 
Rõ chưa quý vị ? 


89 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


NHÂN QUả PHÊN BIỆT CAUSfL LAW 


Bắt chấp là các bạn có tin, hay không tin, luật Nhân quả vận 
hành tự nhiên theo kiểu của nó. Các bạn không làm gì được nó, 
các bạn không tin thì nó vẫn vận hành, các bạn tin thì nó cũng 
vận hành. Nó vận hành theo quy luật của nó. 

Tại sao chúng ta lại học nhân quả, trong khi chúng ta đang học 
thở mà? Đang học thở ra thở vào phải không? Bây giờ sao tự 
nhiên là Nhân quả? 

Trong tất cả những cái trở ngại trên con đường tu học, cái lớn 
nhất là cái nghi. Trong những ngày qua chúng ta đã học về cái 
sự nghi với Đức Phật, đối với Pháp, và đối với Tăng. Cái điều 
quan trọng hơn nữa là nghi về quy luật vận hành của vũ trụ đó 
là Nhân quả. Nếu chúng ta không tin vào cái quy luật Nhân quả 
thì chúng ta không bao giờ thực hành thiền tới cái mức tối đa. 
Chúng ta chỉ thực hành nó vì nó vui, nó yên lặng, nó đưa tới cái 
bình an, nhưng chúng ta sẽ không có găng nỗ lực để hưởng thụ 
cái quả của sự hành thiền. Nay chúng ta học về cái Nhân quả 
phân biệt đề chúng ta hiểu trong lúc chúng ta hành trì. 

Câu hỏi thứ nhất là tại sao ta có mặt ở đây? 

Câu hỏi thứ nhì là tại sao chúng ta là những cái chúng ta đang 
là. 

Cái thứ ba là: Rồi sao nữa chúng ta đi về đâu? Nếu tập thở mà 
không giải quyết được? 

Nếu các bạn không giải quyết được 3 câu này thì cái nghi vẫn 
có trong đầu. Học thở để làm gì, thở mà tôi không biết tôi ở 


90 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


đâu, tôi từ đâu đến? Học thở mà tôi không biết tại sao tôi đang 
là? Học thở mà cuối cùng cũng không giải quyết được vấn đề 
là tôi sẽ đi về đâu; thì cái nghi nó vẫn còn trong đầu. 

Nếu các bạn không giải quyết được 3 câu hỏi này các bạn sẽ đặt 
những cái Nghi và không nỗ lực tối đa để giải quyết những cái 
khó khăn của mình trong cái lúc tu thiên. 

Tại sao chúng ta có mặt ở đây? Chúng ta học rồi chúng ta biết, 
nghiệp nó dẫn chúng ta có mặt ở đây. Nghiệp sinh tử luân hồi. 
Có bao nhiêu loại nghiệp? Có 3 loại nghiệp: 

Một loại nghiệp quá khứ, quá khứ là những năm trước mà ta đã 
làm, thí dụ trong những năm trước chúng ta ưa hút thuốc bây 
giờ nó ưa thích hút thuốc, cái lượng thuốc nó còn trong người, 
chúng ta sẽ bị ung thư phối. 

Cái hiện tại mà chúng ta đang thực hiện, đang sống, đang làm 
nó đều tạo nên nghiệp tại vì nó đều có 0 ý, CÓ hành và có sự lập 
đi lập lại. Mỗi ngày các bạn đều ăn, mỗi ngày đều ăn, ngày nào 
cũng ăn. Mà hễ lập đi lập lại đều có tác ý muôn ăn ngon, muốn 
ăn nhiều thì các bạn đã tạo nghiệp rồi đó. Hành động đó lập đi 
lập lại suốt cả cuộc đời là đều tạo nghiệp. 

Cũng như thế cho cái hơi thở. Các bạn đều thở 24 tiếng đồng 
hồ. 

Các bạn không hề ngưng thở, chỉ có đều các bạn không có ý 
thức về cái hơi thở của mình, hoặc có ý thức cái hơi thở của 
mình thôi. 

Bất cứ các bạn làm gì, kế cả thở, là các bạn đều tạo cho mình 
cái cảnh giới của mình. Cảnh giới đó đều có không gian và thời 
gian, thế thôi. Thở mà vô thức thì nó đi như thế nào. Thở mà có 
ý thức thì nó đi như thế nào đều có trong cái định luật nhân quả 
này hết, nó không có chạy đâu hết. 

Cái thứ ba đó là ngụy tạo, nghiệp ngụy tạo, sản phẩm của não. 


91 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


Chúng ta tưởng tượng rằng chúng ta đã tạo nghiệp đó, cho 
nên g1ờ nó như thế này, chúng ta tưởng tượng răng, kiếp trước 
chúng ta giết chó, giết mèo cho nên kiếp này khổ. Đồ thừa. Khi 
chúng ta thất bại một cái việc gì, chúng ta đồ thừa, nghiệp đó 
mà. Hằng ngày các bạn đều sinh hoạt, cãi nhau trong gia đình, 
rồi đồ thừa, nghiệp đó mà! Tui muốn cãi nó đâu, nó muốn cãi 
tôi đâu, chăng qua cái nghiệp. Rồi khi có bệnh, bệnh ung thư 
rồi các bạn đồ thừa, nghiệp của tôi, tôi phải chết. Nhưng mà 
thực sự ra cái yếu tô chính là ăn và ngủ, là những cái gì đem 
vào ảnh hưởng đến cơ thể, nhưng tại vì mình thiếu trình độ, 
thiếu ý thức nên mình không biết. Đôi khi không biết không 
phải là vì ngu đốt hay là vô minh mà đôi khi vì quá ưa thích 
cảm giác dục lạc ở trong những vật tiếp thu vào trong cơ thê để 
rồi hủy hoại cơ thê mình. Thí dụ như ăn: Loại thức ăn gì mà các 
bạn ăn nó cũng chứng minh là các bạn thuộc loại thành phần 
nào, có nhân quả mà. Rồi cách các bạn ăn, nó cũng thể hiện ra 
bạn thuộc loại người nào. Khi nói tới ăn, không có nghĩa là cái 
gì bỏ vào miệng nhai mới là ăn 

Có 4 cái ăn, cái thứ nhất là: Nhai, nhai đây là cái vật nó lớn quá 
phải cắt ra rồi bỏ miệng nhai mới nuốt nổi. Cái thứ nhì là Xúc, 
khi quý vị ăn một bữa, thực sự ra con mắt và cái mũi nó ăn tới 
80%. Con mắt nó nhìn đồ ăn là nó thỏa thích rồi, cái mũi nó 
ngửi thấy mùi là nó thỏa thích rồi, hai cái đó nó đưa vào trong 
cái não và cái đó nó tạo nghiệp. Cái thứ ba, là cái Tưởng - tư 
niệm thực, tưởng rằng là mình ăn và mình mong ước là ngày 
mai mình sẽ ăn như vậy, nó đưa vào trong cái tưởng. Cái thứ 
tư, đó là cái thức là cái sự ghi nhận, hai cái này dẫn tới sinh tử. 
Cái này là hiện tại, hai cái này dẫn tới tương lai tiếp tục để mà 
ăn, có cái thân để mà ăn. 

Thí dụ ngủ, nếu quý vị ngủ nhiều cũng bệnh. 


92 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


Không tin phải không? Quý vị thử đi, ngủ 20 tiếng đồng hồ 
một ngày, quý vị sẽ biết là quý vị thưởng thức cái bệnh hoạn 
nó như thế nào. Mỗi một ngày chúng ta tích lũy cái nghiệp và 
lâu ngày cái nghiệp đó nó biến chúng ta trở thành con người 
khác. Không còn giống như ngày xưa. Hằng ngày quý vị làm, 
ăn, ngủ, thưởng thức cái này cái kia và tất cả những cái đó 
nó tích lũy lại nó biến các bạn cuối cùng trở thành ra một cái 
người khác hơn là cái người ban đầu. Lúc bạn mới sinh, bạn 
đâu có thích những cái gì mà bạn đang có, nhưng bây giờ các 
bạn lại ưa thích nó. Qua mắt, tai, mũi, các bạn thọ nhận và sự 
thọ nhận đó biến các bạn thành nô lệ, cho sáu cái yếu tố của 
ngoài. Sáu yếu tố đó là gì? Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Thí 
dụ Âm thanh: Mỗi ngày thông qua cái lỗ tai cái âm thanh nó 
vào đủ các thứ âm thanh, chó, mèo, tiếng gió, tiếng quạt, tiếng 
ca hát đưa vào trong cái não và cái não nó ghi nhận nó đưa ra 
cái thức này, cái tưởng này ưa thích lắm. Thí dụ âm thanh nó 
đến trong lỗ tai làm cho các bạn quen ưa thích, rồi nó tạo cho 
cái thói tham, muốn nghe nữa, muốn nghe nữa mà nếu không 
được thỏa mãn nữa thì sân xuất hiện. 

Các bạn có nhận thức được không? Nó vi tế lắm, hằng ngày 
nó đều xảy ra, nghe quen một cái âm thanh mà giờ không nghe 
nữa thì có khó chịu không và có khởi tâm tham muốn nghe nữa 
không? 

Mỗi một ngày sau khi các bạn ngồi thiền các bạn đều nghe một 
cái bản tụng kinh rất ngắn và nó thuần thục, nó quen rồi. Âm 
thanh quen, và các bạn rất ưa thích nó. Thế rồi một ngày nào 
đó vì lý do gì đó mà cái máy hư các bạn có khi nào tự kiểm tra 
cái tâm của mình ngay lúc đó là xốn xang không? 

Mặc dù mình tu, nhưng vẫn thấy nó khó chịu. Tâm khó chịu đó 
là tâm Sân, nó phản ứng lại cái tham. Mà cái tham ở đâu, đâu 


93 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


phải cái tham của âm thanh? Tham cái đã có trong đầu, tham cái 
hy vọng vào cái sẽ có. Tôi đã có trong đầu, tôi ưa thích âm thanh 
là cái cảm thọ, mà bây giờ tôi hy vọng nó sẽ có mà nó không có 
thì tôi nổi Sân, chút xíu đó thôi. 

Khi cuối g1ờ tụng kinh, các bạn chờ đợi 3 tiếng chuông để lạy 
Phật rồi đi ra cho khỏe mà lại không nghe cái tiếng chuông: thì 
trong đầu có ý nghĩ mau đi, gõ đi đặng cho tôi đi ra đi. Cái đó tạo 
nên cái sân. Nó rất là vi tế các bạn ạ. 

Thực sự ra chúng ta làm đầy tớ cho sáu thằng giặc ở bên ngoài 
này: Sắc, Âm, Thanh, Vị, Xúc, Pháp. 

Khi các bạn ăn, thường ăn cho đầy bụng, mà thực tế mà các 
chất để nuôi cơ thể, chỉ cần miligam thôi. Ăn hết tô này, tô kia 
và ăn cho đầy bụng, tại vì cảm giác dục lạc, không ăn không 
chịu được, không ăn thì nồi sân. Ăn cho lắm cuối cùng đi toilet, 
nhưng không thế không chịu được, chúng ta được huân tập quen 
rôi, làm nô lệ cho sáu yếu tố này quen TÔI. 

Đó là cuộc sông chúng ta đấy. Nếu chúng ta là người tu thiền 
thực sự muốn tu giải thoát là phải nhìn rất rõ sáu thằng giặc này 
là gì. Chúng ta sẽ không làm nô lệ cho sáu thằng giặc này. 

Có những bản nhạc các bạn ưa thích, cái đó cũng làm nô lệ. 

Ưa thích ánh sáng cũng là nô lệ, hình ảnh cũng là nô lệ. 

Những cái hình ảnh, những cái âm thanh kể cả tụng kinh nữa 
hằng ngày nó làm cho bạn ưa thích, đó là cảm giác dục lạc hết. 
Đừng tưởng đó là tốt, đó là cảm giác dục lạc. Tạo những cái sự 
rung động và khi các bạn thỏa thích trong sự rung động đó thì 
các bạn đang phát triển cái tính tham. Các bạn muốn nghe nữa, 
muốn tụng kinh thì khi người ta tung kinh bạn thích quá. Sư 
Chakma tụng hay lắm, giờ muốn nghe nữa tức là tham, tham 
thiền cũng là tham. 

Bất chấp đó là thiện, thì các bạn vẫn cũng tái sinh để hưởng cái 


94 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


thiện đó. Không chạy đâu khỏi, tại vì còn ưa thích những cảm 
giác dục lạc, cảm giác rung rung đó. Tại sao nói chánh niệm đi 
hàng đầu. Chánh niệm tối quan trọng trong cuộc sống của một 
người tu, nếu các bạn muốn thay đổi. Không có chánh niệm thì 
đường còn xa lắm. 

Trường hợp thứ nhất, nhân A tạo ra cái quả A, nó cũng giống 
A. Nhân nảo, quả đó, nêu chúng ta tỉnh giác trong cái việc hành 
thiền thì cái quả nó sẽ tới, không sớm thì muộn, nhưng mà chúng 
ta phải tỉnh giác. Đức Phật dạy rất rõ, nhiệt tâm, tinh cần, tỉnh 
giác. Chúng ta phải nhiệt tâm, tinh cần, tỉnh giác. Nếu không 
có thì việc hành thiền của mình tới để chơi thôi. Sư không tin 
các bạn đến đây chỉ để ăn và ngủ, các bạn đến đây là muốn đi 
ra khỏi cái đám rồi nùi từ trong vô lượng kiếp. 

Trong. cuộc sống quá khứ các bạn đã có cái đám rác rồi, rôi mù 
rồi. Rồi bây giờ có vợ, có chồng, có anh, có em, càng rỗi mù 
hơn. Sư nhìn thấy sư chóng mặt luôn, mà các bạn có thưởng 
thức được không? Sư cũng hy vọng các bạn thưởng thức được. 
Đăng sau cái cảm giác dục lạc toàn là sự đau khổ. Sư nghĩ là sư 
cũng nên kể cho quý vị một câu chuyện ngắn thôi. 

Người dân Ét-ki-mô ở miền bắc cực bằng cách nào họ đi săn 
được những con thú, trong khi toàn là tuyết trắng? Không có 
cây, con thú nó nhìn thấy người xa xa là nó trốn mất tiêu rồi; 
làm sao mà họ săn được đề họ sống? Họ phải có thịt, họ ăn thịt 
để sông kia mà? 

Họ bèn lẫy con dao thật là bén, to, nó bôi cái máu động vật lên; 
khí hậu quá lạnh nên nó thành đóng bang; càng bôi nhiều thì 
cái bang đá bằng máu động vật đó càng dày lên. Người Étki-mô 
rất thông minh, họ đào cái lỗ để cái lưỡi dao bang lên. Con vật 
nó ra, nó nễm máu trên cái lưỡi dao; nó thưởng thức, nó khoái 
quá, nó le lưỡi nó nếm hoài thì cái đó phải hết. Mà nó hết rồi thì 


95 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


nó đụng vô cái lưỡi dao, mà cái lưỡi dao quá bén quá, thành 
thử ra cái lưỡi nó đứt, bị chảy máu. Nhưng mà nó đang say mê 
nếm thành thử ra nó không phân biệt được. Và như thế nó nễm 
cái máu đó mà nó tưởng là cái máu của con dao chứ không 
phải máu của nó, cuối cùng máu chảy hết thì nó chết. 

Người Ét-ki-mô cũng không làm gì thêm, sáng ra đi lại lụm 
xác mấy con thú vật đó, và xơi. Chúng ta cũng thế, chúng ta 
cũng thưởng thức: “Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp” giống 
như cái lưỡi dao. Chúng ta liễm nó hoài, thưởng thức nó, thích 
lắm, thích ăn, thích ngủ, thích nói, thích nhìn, thích nghe, thích 
ngửi, thích nếm; để rồi cuối cùng chúng ta sẽ trở thành cái xác 
chết và con ma nó tới nó lụm cái xác chúng ta. 

Tại sao các bạn tiếp tục sống ở trong sáu đường ba cõi mà 
không thoát ra? Là tại vì còn ưa thích cảm giác dục lạc, giống 
như con thú vật mà nó liếm cái lưỡi đao và nó chết ở trong đó 
và tiếp tục sinh tử luân hồi hoài. Ma sẽ tới lụm xác chúng ta 
thôi, tại vì chúng ta ưa cảm giác dục lạc mà chúng ta không 
biết rằng chính chúng ta như con thú vật, con thú vật liếm máu 
của nó vì nó đứt lưỡi mà nó không biết, nó cứ tưởng rằng ngon 
lắm, liếm riết, liễm riết. Càng liếm lưỡi càng đứt, nhưng mà 
nó say sưa liếm rồi, nó không thấy cái đau của cái lưỡi bị đứt. 
Khi các bạn đã thưởng thức cảm giác dục lạc nơi mắt, nơi tai, 
nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân, nơi ý các bạn sẽ quên đi cái nguy 
hiểm của cảm giác dục lạc. 

Sư đã thấy những cái người ở trong cái thiền viện này bước đi 
mà không có chú ý, tỉnh giác nơi cái bước chân, mắt này nhìn 
chỗ khác. Và nếu các bạn tiếp tục làm như vậy thì rất tiếc các 
bạn cuối cùng ma cũng tới lụm xác các bạn và các bạn cứ tiếp 
tục sinh tử luân hồi trong vô lượng kiếp không thoát ra được. 
Cái cảm giác dục lạc nó sinh ra ở đầu, nó sinh ra trong óc. 


96 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


Hằng ngày các bạn đều làm nô lệ cho Sắc, Thinh, Hương, Vị, 
Xúc, Pháp. Muốn thoát ra thì các bạn phải nỗ lực, tỉnh cần và 
luôn cảnh giác, bước chân là phải tỉnh giác, mắt nhìn chỗ khác 
là phải tỉnh giác. Nhận biết là tôi sai rồi. 

Nếu các bạn thiếu nhiệt tâm, tinh cần, cảnh giác thì cái quả của 
nó là xác cho ma. Nếu các bạn nỗ lực, thực tế hết sức và tỉnh 
giác thì các bạn mới có được chút thành tựu, chứ không thì chỉ 
tạo được cái nhân lành. 

Cuộc sống nêu các bạn không có nỗ lực, quyết tâm, và nếu các 
bạn không có tỉnh giác thì kiếp tới các bạn sẽ hưởng được cái 
quả đó, nhưng mà không biết mình sinh ra cái thân gì, giống 
như thế này hay là khác. 

Kiếp tới mình không biết sinh ra 2 chân, hay 4 chân, hay 8 
chân, hay nhiều chân. Các bạn phải chán chường nó, còn ưa 
thích nó thì còn làm nữa; không bao giờ thoát, chán cái trò 
chơi này. Các bạn đi ra khỏi, mới tỉnh giác được. Còn ưa thích 
trò chơi này, chẳng qua là múa may quay cuồng. 

Ngày hôm qua Sư đã nói, hoặc nhận nó vào hoặc là tham gia. 
Mà trong trường hợp này đều là tham gia hết, tham gia để 
thưởng thức cảm giác dục lạc; làm như thế để tăng gia cái 
cường độ cảm giác dục lạc. Các bạn không bao giờ thỏa mãn 
với cùng một cái cường độ của cảm giác dục lạc. 

Mỗi một ngày chúng ta ăn sáng, ăn giông nhau, hai ba bữa rồi 
chán, dẫu cái đó ngon cách mấy, các bạn sẽ muốn đổi bữa, đôi 
món, rồi muốn ăn thứ khác hoặc cái ngon hơn. Cảm giác dục 
lạc luôn luôn đòi hỏi các bạn phải tăng gia cái tham, không bao 
giờ thỏa mãn hết. Khi thực sự muốn tỉnh giác là cái nhân thì 
các bạn phải có niềm tin nơi Phật tuyệt đối, không có nghỉ ngờ. 
Đừng nói rằng các bạn tin Phật nơi cái miệng. Con tin Phật là 
phải tin bằng hành động. Con bước con tỉnh giác, con bước 


97 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


con không có nhìn chỗ khác; nhìn chỗ khác là ma, tỉnh giác 
nhìn ngay bàn chân, đó là Phật. Con đi, con biết con đang đi, 
giơ tay lên con biết con giơ tay lên, đó là Phật. Giơ tay lên mà 
không biết mình giơ tay lên đó là ma, tạp khí và nghiệp nó dẫn 
dắt cái hành động của mình. Thế thì mình phải sửa lại, thay đổi 
nó thì mình mới có lợi lạc, tức là nhân quả. 

Trường hợp thứ nhì, nhân A mà tạo nên quả B, ví như cho ai 
đó thức ăn mình nghĩ là ngon lành, nhưng nó ăn xong nó chết... 
Khi đứa bé khóc, người cha người mẹ vứt cho nó cái điện thoại 
có màu sắc cho nó chơi. 

Như vậy, người cha, người mẹ đó đã giết đứa con mà không 
biết. Đầu tiên là con mắt, con mắt nó bị hư. Điều thứ nhì là cái 
não nó luôn luôn kích động. Khi mà đứa bé thích quá, thì lập 
tức cái não nó tiết ra hóa chất nó điều khiến và cái hóa chất nó 
tiết ra toàn thân. Một trong những chất đó là A drenaline tiết ra 
từ tuyến thượng thận nó làm cho toàn thân nó rung lên, sướng 
lắm, khoái lắm, nhưng mà đó là chất độc. Sự tích lũy của cái 
độc tô đó lâu ngày nó giết đứa bé, giết cái mắt nó mờ đi, giết 
cái trí nó ngu đần, và giết toàn cơ thê nó bị bệnh. 

Tại sao con người ta làm vậy? Vì nó vô minh, nó không hiểu. 
phải có trí tuệ, còn nếu không có thì nó tạo ra cái nhân khác, 
quả khác,. Bữa ăn cuối cùng của Đức Phật cũng thế, cái người 
cúng dường cũng đâu có ý nghĩa muốn giết Đức Phật, cúng 
bữa thật ngon, nhưng sau khi ăn xong, ngài nhập Niết Bàn; 
chào giã biệt luôn không bao giờ quay lại. Kinh sách thì nói 
rằng đó là cái loại nắm độc, hoặc cái chân heo gì đó, hoặc cái 
nắm như chân heo rất là quý; nhưng nấu rồi nó có chất độc nên 
Đức Phật bị trúng độc.Đức Phật nói đồ cái phần còn lại, chỉ có 
Như Lai mới thọ nhận nồi, không ai có thê dùng được vì người 
ta sẽ bị chết. 


98 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


Kinh sách thì chép như vậy, Ngài ăn cái bữa đó ngon, nhưng 
có chất độc nên Ngài bị bệnh và Ngài chết, và chỉ có Ngài mới 
có thể thọ dụng đủ cái chất độc đó thôi. 

Huyền sử là huyền SỬ, nhưng sư chia SỞ VỚI QUÝ vị cái nhận 
xét của sư. Ăn cái nắm chân heo mà nấu với một số cái gia vị 
thượng hạng rất là ngon nhưng mà khi đưa vào trong cơ thê 
nó không tiêu hóa nôi ở vào cái tuổi S0 của Đức Phật. Cái 
tuổi già không thể nảo tiêu hóa nổi. Rõ ràng như vậy, khoa 
học và y học nói rất rõ, cho nên nhiều khi giống như Nguyễn 
Trãi người ta chụp mũ đề mà tru di tam tộc, chứ cái chuyện nó 
khác. Huyền sử nói khác. 80 tuổi mà Ngài ăn như vậy thì Ngài 
không thê nào tiêu hóa nổi, cho nên Ngài bệnh, Ngài đi “nghỉ 
luôn” chứ không còn cách gì hết. 

Nếu các bạn thưởng thức thức ăn một cách vô tư, các bạn sẽ 
rớt vào như vậy thôi. Nếu các bạn ưa thích ăn, cảm giác dục 
lạc trong đó thì các bạn bị rớt trong đó thôi. 

Đó là lý do tại sao Đức Phật nói khi ăn phải có tỉnh giác, chánh 
niệm, thiền trong cái ăn, biết cái hành động của thức ăn một 
cách rõ ràng. 

Khi các đang ăn, cái bạn nhai hoặc nêm cái gì mà nó rất ngon, 
tuyệt vời nhưng mà cũng rất là lạ, thấy khó chịu thì đừng có vì 
cái cảm giác ngon quá mà tiếp tục ăn để rồi chết. Cho nên ăn 
chánh niệm là như vậy, đừng như con thú rừng ở bên Bắc Cực 
nó liễm cái lưỡi dao mà nó chết. 

Trường hợp thứ ba, là có nhân, nhưng mà chắng có quả. Vất 
cái nhân ngay trên mặt đất, xi măng này, không có đất, không 
có nước, không có phân bón nó sẽ chết thôi. Nó phải đầy đủ 
các điều kiện để cho cái nhân. Các bạn ngồi thiền mà các bạn 
không nỗ lực tỉnh giác, không chuyên cần và không có hết 
lòng với nó thì cái kết quả của các bạn là Zero, đốt các bạn bởi 


99 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


những cái đau đớn bởi cái mông và cái đầu gối. Các bạn không 
cố găng nỗ lực thực hành đúng nhữnglời Phật dạy thì các bạn 
cuối cùng chẳng có kết quả gì cả; chứ đừng nói con ngồi thiền 
con sẽ thành Phật. 

Dĩ nhiên các bạn ngồi thiền các bạn sẽ thành Phật nhưng mà 
câu hỏi là bao lâu. Một tỷ kiếp nữa hay sao? Nếu các bạn 
không có quyết tâm không có thực hành một cách thành thực, 
thì đừng có nói là kiếp này giải quyết, Một tỷ kiếp nữa cũng 
chỉ là con kiến ở vườn kỳ viên. Giống con kiến nó chỉ nghe 
mà nó không thực hành, văn tư tu - mà chỉ có văn là nghe, 
nghe là đọc sách, nghe giảng, nhưng mà không có suy tư, rồi 
cũng không có tu, rồi cũng chỉ là con kiến 800 kiếp ở vườn 
kỳ viên, hay là như chúng ta vô vô lượng kiếp, rồi cũng thành 
Phật, nhưng cũng là một tỷ kiếp nữa. Cho tới khi nguyên cả cái 
vũ trụ này sụp hết rồi quý vị mới có thể thành Phật. Các bạn 
sẽ thành Phật lúc đó thôi tại vì không còn cái vũ trụ nữa, thì 
không còn ai nữa thì cho nên các bạn sẽ không có Sắc, Thinh, 
Hương, Vị, Xúc, Pháp nữa, thì các bạn thành Phật trống trơn 
mà không có thế giới nào hết. Ông Phật là ông Phật không có 
thế giới. Một mình một cõi. 

Sư cho quý vị 3 cái thí dụ để quý vị hiểu trong lúc hành trì, và 
nhân quả ngay trong lúc hành trì. Từng giai đoạn, nếu nói tới 
nhân quả nghĩa là hễ có nhân thì có quả. Hễ có làm thì có ăn, 
trồng cây thì có trái, trồng dở cách mấy thì nó cũng có trái thôi. 
Trồng giỏi thì 2 năm có trái, trồng đở thì 3 năm, 5 năm cũng 
có trái. Mà trồng giỏi thì bỏ 10 hạt giống nó lên đủ 10 cây, mà 
trồng dở thì 10 hạt giống cũng có 1 cây lên, chứ làm sao không 
có. Đây là cái luật nhân quả mà. Cho nên khi quý vị thực tập, 
đây là 4 cái bước đưa tới sự giải thoát. 

Bước thứ nhất các bạn phải quay vào bên trong. 


100 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


Chúng ta đã ngủ mơ trong vô lượng kiếp, và bây giờ chúng 
ta phải thức tỉnh thì mới giải thoát. Thức tỉnh cái gì, thức tỉnh 
khỏi giấc mơ, giấc ngủ thôi chứ không có cái gì hết. Ngủ thì 
bây giờ thức dậy, ngủ ở đâu? Các bạn thưởng thức cảm giác 
dục lạc, các bạn nghĩ nó là thực. Sắc, Thinh, Hương, VỊ, Xúc, 
Pháp tưởng nó là thực, có sự hiện hữu của bạn, có sự thưởng 
thức, đấy là ngủ. 

Luôn luôn chú tâm vào trong hơi thở. Thở ra, thở vào đều nhận 
biết Pháp bắt thiện, gạt bỏ. Các Pháp thiện tăng trưởng. Tức là 
trường hợp thứ nhất, nhân quả, nếu các bạn nỗ lực thì các bạn 
sẽ tới. Các bạn sẽ gặt hái, nếu nhân là chuyên cần, cảnh giác, 
nỗ lực và có lòng tin nơi Phật, Pháp, Tăng, nhất là tin nơi Phật, 
tin nơi Pháp tuyệt đối thì cái quả là tỉnh giấc chiêm bao. Ngồi 
thiền mà không tin nơi Phật thì sẽ buồn ngủ lắm, chán lắm. 
Nếu các bạn không có lòng tin nơi Phật, không tin vào cái nhân 
quả, thì các bạn sẽ chán lắm, rã rượi, lăng xăng. Không muốn 
thực sự hành trì, tại vì không thấy được cái quả. Làm cũng vậy, 
không làm cũng vậy, làm cũng ăn, không làm cũng ăn, thì làm 
làm chi? Không tin vào nhân quả, tức là nghi ngờ đó. 

Nếu các bạn không tin vào Phật tuyệt đối thì các bạn sẽ không 
tin vào Luật nhân quả, quy luật của vũ trụ. Nỗ lực thì sẽ thành 
tựu. Nỗ lực là như thế nào? Thở ra, thở vảo, tỉnh giác, loại bỏ 
tất cả các Pháp bất thiện và nỗ lực xây dựng các Pháp thiện. 
Trong tâm chúng ta lúc nào cũng nổi lên một cái Pháp bất 
thiện, tại vì các Pháp bất thiện đều dính mắc tới cảm giác dục 
lạc. Khi các bạn dính mắc tới các Pháp bất thiện vì đam mê 
trong những cảm giác dục lạc mà thiếu tỉnh giác, thì nó làm 
các bạn chìm đắm trong những thứ đó. Cho nên trong lúc thở 
phải nhận biết rằng có cái Pháp bất thiện đang có mặt, hoặc 
Pháp thiện đang có mặt, dùng Pháp thiện, bước đầu tiên để chế 


101 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


ngự các cái Pháp bắt thiện. 

Các bạn phải nỗ lực tỉnh giác, để mà loại bỏ từ từ những Pháp 
bất thiện. Chúng nó là cái gì? Chỉ là Sắc, Thinh, Hương, VỊ, 
Xúc, Pháp. Nói theo cái ngôn ngữ của khoa học, tóm tắt, nó chỉ 
là sự rung động. Sắc, Thinh, Hương, VỊ, Xúc, Pháp là ở ngoài, 
nhưng cái bạn thích là cái cảm giác nó rung động ở trong não, 
như thế là thơm, như thế là ngon. Rồi chính cái trong não đó, 
Sắc, Thinh, Hương, VỊ, Xúc, Pháp thứ nhì ở đây chứ không 
phải cái ở ngoài. Cái ở trong não nó đã tập lâu ngày rồi. Như 
vậy là ngon, cà phê như vậy là ngon, bánh hỏi là ngon, dừa là 
ngon, bánh ít là ngon, bánh trung thu là ngon. 

Tiếp tục như thế lại muốn ăn nữa, tức là chúng ta đang theo 
đuổi cảm giác dục lạc trong não, chứ không phải bên ngoài. 
Chúng ta ưa thích ăn, cảm giác dục lạc nảy sinh ra và lập tức 
nó đưa vào trong não, rồi mỗi một lần chúng ta đắm chìm vào 
trong cảm giác dục lạc, không phải vì cái bên ngoài, mà vì là 
cái bên trong này, nó sướng quá, nó thích quá. Chúng ta làm 
đầy tớ cho những cảm giác dục lạc, do chính ta xây dựng trong 
não của chúng ta, nó không phải bên ngoài đâu, tại bên ngoài 
nó mắt rồi. 

Thí dụ như sư nói đến sâu riêng. Bây giờ làm gì có sầu riêng 
nảo ở đây. Nhưng lập tức trong não tưởng tượng có sâu riêng, 
có vị ngon, mùi thơm, chà sướng quá, nó thích thú ở trong đầu. 
Cảm giác dục lạc nó tích trữ trong đầu, cho nên chúng ta đang 
khao khát nó, chứ không phải khao khát cái bên ngoài, bên 
ngoài nó dẹp đi rồi nó không ảnh hưởng gì hết. 

Khi các bạn ngồi thiền, các bạn phải quan sát bên trong, đừng 
quan sát bên ngoài, cái gì nó đang nhảy ra. Cầm cái ly nước lên 
thì cái gì nó nhảy ra trong tâm: cái tham, cái thỏa thích. Cầm 
một miếng ăn, cái thoả thích nhảy ra. Phải nhận biết rõ, còn 


102 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


không thì chúng ta chỉ là những người súc sanh, hành xử như 
súc sanh, không có chánh niệm. 

Nếu chúng ta không có chánh niệm trong cái ăn thôi, chúng ta 
đã làm nô lệ cho những cảm giác dục lạc cho cái ăn, cái mùi, 
cái hương, cái vị. Cuối cùng chúng ta tạo nên cảnh giới súc 
sinh rồi chúng ta thưởng thức cảnh giới do chúng ta tạo ra. 
Cho nên chúng ta là súc sinh thôi. 

Lúc nào ngồi thiền thì tỉnh giác, tập trung, lúc đứng đi cũng 
phải tập trung chánh niệm. Phải liên tục trong 24 tiếng đồng 
hồ. Không chỉ trong lúc ngôi thiền mới tỉnh giác, đi cũng phải 
tỉnh giác, thận trọng chớ bỏ qua. Thiền là 24 tiếng đồng hồ, 
chứ không phải thiền là chỉ có ngồi mới là thiên. 

Cái thứ ba là luôn luôn từng bước trong lúc hành trì chúng ta 
sẽ phát triển “thất bồ đề phần”. Một trong cái thất bồ đề phần 
rất quan trọng, đó là chánh niệm. Nếu các bạn không có chánh 
niệm, dẫu là có nhập thất hay dẫu là ở ngoài, có ăn hay không 
ăn, ăn ít hay ăn nhiều thì các bạn vẫn tự tạo cho mình cái cảnh 
giới địa ngục 

Và cái cuối cùng, cái thứ 4 là phép xả. Đã tới rồi thì phải 
buông, còn không có dính mắc nắm vướng. Mỗi một giai đoạn 
hành thiền phải buông. Trong cái sơ thiền, khi quý bạn bỏ cái 
bất thiện Pháp là Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc, Pháp chứ không 
phải giết người, giết chó. Tức là không có cảm giác dục lạc, 
không chạy theo nó, thì các bạn vào được sơ thiền, các bạn 
được khinh an; mà nếu các bạn ưa thích cảm giác khinh an đó 
thì các bạn cũng rót. Chính cảm giác khinh an đó là cảm giác 
dục lạc, bởi vì nó có điều kiện nhân duyên. Các bạn bỏ đi cảm 
giác dục lạc thì các bạn được khinh an, cắt đi cái tham muốn 
thì các bạn được khinh an, vậy cảm giác khinh an đó có điều 
kiện sinh ra nên nó không thực. 


103 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


Đức Phật nói rất rõ: trong 7 năm nếu quyết tâm, các bạn giải 
quyết chuyện sinh tử Nhanh thì 3 năm, I năm và cuối cùng 
người nào nỗ lực dám đánh cược cả tánh mạng mình vào đó 
thì 15 ngày. Các bạn có thể làm 15 ngày, nhưng mà các bạn có 
muốn làm hay không? Hãy tin Đức Phật không bao giờ nói sai. 
Đức Phật luôn nói sự thật. 

Nếu các bạn nỗ lực, trong 15 ngày quyết tâm hạ thủ công phu 
các bạn phải bước vào dòng Thánh, tức là chứng quả tư đà 
hoàn. Câu hỏi là các bạn có bỏ hết hay là các bạn vẫn thích cái 
cảm giác dục lạc ở đây? 

Cá bạn có bỏ được hết không? Hay là vợ tôi, chồng tôi, con tôi, 
nhà tôi, tài sản của tôi, có cả cái y của tôi, không bỏ được? Các 
bạn phải cắt tất cả những cái dính mắc ở trong cái đầu của bạn, 
chứ không phải bên ngoài, chứ ở ngoài ăn thua gì. 

Có vải người đã thực hiện nhịn ăn I ngày, nhịn ăn 3 ngày. Sư 
rất muốn nghe kinh nghiệm của các bạn. Nó rất quan trọng, 
một ngày không ăn nhưng mà vẫn ngồi đó nhìn thấy người 
ta ăn. Cái gì nó xảy ra trong tâm của mình? Cái 8Ì nó không 
xảy ra trong tâm của mình? Rồi có người 3 ngày vẫn liên tiếp 
không ăn, vẫn ngồi đó, vẫn nhìn người ta ăn, ngửi thấy thức ăn, 
cái gì nó xảy ra trong tâm? 

Khi các bạn làm như vậy, kết quả của nó là tuyệt vời. Nó sẽ 
đi với hành trình của các bạn cho đến cuối đời, không có gì 
thay đôi được. Khi các bạn trải nghiệm rồi thì nó là của bạn và 
không có gì thay thế nó được. 

Trong khi các bạn nhịn đói thì thấy bên ngoài: đây là cái ly, cái 
tách, cái đồ ăn, đây là người bạn tôi đang ăn. Các bạn nhìn bên 
trong, cái gì đang xảy ra ở cái thân, cái tâm của các bạn? 


104 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


CHÚNH NIỆM TRONG THIỆN TUỆ 
VIPASSANR 


Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học chánh niệm trong 
thiền tuệ. 

Vipassana là cái gì, quý vị biết không? Là nhìn một vấn đề rõ 
ràng qua nhiều góc cạnh, qua nhiều cách chứ không phải là 
một cách. Nói lại ngày hôm qua, vòng sinh tử luân hồi nó chỉ 
nằm có nhiêu đây thôi. Khi có cái nghiệp thì nó tái sanh, mà 
cái nghiệp là cái gì? 

Tất cả là sự rung động và chúng ta phản ứng bằng sự cảm xúc 
thì tạo là ngã, tạo nghiệp. Nghiệp làm cho chúng ta dính mắc, 
và chúng ta dính mắc trong mơ, chứ không có tỉnh đâu. Dính 
mắc chồng, con, nhà, tài sản, cái đó không phải mơ sao? Nếu 
nó có thiệt tại sao lúc chết không mang theo nó đi. Lúc chết 
thì cái thân này bỏ, nhưng lúc sống thì hằng ngày đều thân 
tôi, con tôi, nhà tôi, chồng tôi, tài sản tôi, y cà sa của tôi. Đệ 
tử Đức Phật vì mê y cà sa mà thành con rận đó thôi. Chúng 
ta toàn đang ngủ mê, thực sự có thức tỉnh đâu. Vì mê cho nên 
dính mắc, mê ngủ, ngủ lâu mất dấu, dính mắc thì rơi vào các 
cảnh ngạ quỷ, súc sanh, Atula, trời, người giống nhau chẵng 
gì khác. 

Cảnh giới đó do đâu? Vì cảm giác dục lạc nới mắt nơi tai, nơi 
mũi, thiết kế một cảnh giới trong não, khi chết đi theo cảnh giới 
đó. Tham ăn thì theo cảnh giới súc sanh. Ăn ngủ mà không có 
chánh niệm thì theo cảnh giới súc sanh. ĐI mà không có chánh 


105 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


niệm là cảnh giới của khi, đơn giản vậy thôi. Sống như thế nào 
thì khi chết sẽ đi như vậy. 

Trong kinh A Di Đà có nói “Nhất tâm bất loạn thì vãng sinh 
cực lạc”. Nhất tâm là chú tâm vào việc mình đang làm mà 
không bị sao lãng, đơn giản quá phải không? Đi biết đi, ăn 
biết ăn, nhìn biết nhìn. Không phải ăn mà nghĩ đến cái chuyện 
ở nhà, không phải đi mà nghĩ đến bông hoa đẹp. Chân nhắc 
lên có biết không? Không biết thì đó là ma, chân nhắc lên biết 
đó là giác. Tại sao tu hoài mà không vẫn sinh cực lạc? Tại vì 
không có chánh niệm. Tưởng là mình đang tỉnh giác nhưng 
là đang mơ ngủ. Tại vì có tỉnh giác thì đâu có đòi tới cực lạc. 
Phật dạy sông là cực lạc, quý vị biết chữ này không? À4 nghĩa 
gì? Niết Bàn là nơi khi có người chết, ta tụng kinh, cầu cho bà 
A về Niết bàn? Đi hộ niệm cũng vậy chứ gì? Cầu cho về Niết 
Bàn mà xây cái mộ cho to, đẹp quá thì làm sao đi về Niết Bàn 
nỗi? Người đã chết rồi mà còn xúi người ta hưởng thụ dục lạc? 
Trong kinh A Di Đà, khi ngài Xá Lợi Phất hỏi Đức Phật về cõi 
cực lạc, Đức Phật nói cõi cực lạc nơi ây không có sự khô nơi 
thân, không có sự khô nơi tâm. Ngay cái lúc ở đây nếu quý vị 
không khổ nơi thân, tâm thì quý vị đã ở trong cực lạc rồi. Thế 
khổ nơi thân là cái gì? Sinh lão bệnh tử, già bệnh chết là khổ, 
có thấy khổ không? Ăn ngủ ngon quá đâu có thấy khổ? Ngồi 
thiền mà không thấy mình đau lưng tức là chưa thiền, và khi 
đau lưng chưa thấy mình sân là chưa thiền luôn, ngồi cho nó 
chai mông thôi, không ích lợi gì hết. 

Cho nên thực hành muốn có kết quả thì phải biết rất rõ, niết 
bàn là không phải đợi tới chết mới đi đến. Chữ “Nir” có nghĩa 
là “Không”, chữ “vana” có nghĩa là “Xáo động”, tiếng anh là 
“Non turbulence” là không chao đảo, nhiễu loạn. Khi quý vị 
ngồi thiền thân và tâm không động, đó là niết bàn. 


106 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


Muốn thấy Niết bàn trước hết phải thấy cái khổ, rồi vượt qua 
cái khổ, thị khổ, rồi mới chuyên khổ. Trong Tứ diệu đề Phật 
nói rất rõ Sinh lão bệnh tử nhưng mà phải thấy nó khổ. Bây 
giờ mình không thấy khổ thì đâu có muốn tu. Tâm phải sợ sinh 
tử, ghê sợ nó thì mới tu nổi. Có 2 con đường để bạn chọn lựa: 

«Phản ứng bằng cảm xúc dục lạc: tạo nghiệp và tái sinh sáu 
CỐI. 

«Qua trải nghiệm đáp ứng lại con đường tu học thì sẽ sinh ra 
tuệ, có tuệ thì vào niết bàn, không có sự khổ nơi tâm và thân. 
Niết bàn là nơi không giới hạn không gian và thời gian. 

Tại sao ta có sinh tử? Tại vì có vô minh nghiệp. Xưa giờ quý 
vị chỉ nghe vô minh, không có nghe vô minh nghiệp. Vô minh 
nghiệp làm cho sinh tử, cứ như vậy hoài. Cái gì nó khởi đầu? 
Ý hành? Thân hành? Thân và ý hằng ngày sai ta đi đứng năm 
ngồi ăn ngủ. Ý hành muốn ăn, thân hành thò tay nâu ăn, miệng 
nhai, rồi đi tolet, tất cả đều thân hành, nhưng mà cái ý hành 
trước. Ý muốn nấu, muốn ăn, ăn xong thì muốn đi tolet, ý 
muốn rửa chén, rồi thân mới hành. Thân hành cộng với ý hành 
thì sinh chiêm bao giả tướng. Có ta đây, có đồ ăn đây, có cảnh 
đây, sướng quá, sắc thọ tưởng hành thức, chiêm bao giả tướng 
chứ có thực đâu, chứ nếu có thực thì hỏi quý vị trưa nay ăn 
có còn không? Đâu còn, ngon quá nhưng đi tolet rồi, tức là 
chiêm bao giả tướng, ưa thích thoả thích trong cảm giác ăn, 
sướng quá. Sướng còn không? Không, nếu còn mai đừng ăn 
nữa, tại vì nó còn mà. Chúng ta sống được huân tập trong đó, 
chúng ta nghĩ là nó thực, ngon quá, cơm, gạo nè toàn là đồ giả 
tướng, hiện tướng ra bên ngoài, chứ nó là giả, mà chùng ta 
đang chiêm bao, không những giả mà ta còn chiêm bao nữa, 
thích toàn đồ chiêm bao vàng mã không. 

Ở Việt Nam có phong tục đốt vàng mã, ở Hà Nội có người đệ 


107 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


tử nhờ sư ra cúng cho bố của nó. Nghĩ đến công lao của bố, 
nó làm chiếc xe xích lô đạp giấy. Hỏi tại sao cúng cái này? 
Nó nói hồi xưa bố con làm cái nghề này. Hỏi bố vì do gì chết? 
Trả lời là ho ra máu chết. Rồi bây giờ cúng cái xe xích lô đạp 
bằng giấy lại để thêm một người giây ngôi đó, cúng cho ông 
có xe xích lô đạp. Sư muốn nói gì thì nó đâu có nghe, nên sư 
từ từ gõ mõ: “Nam mô Bồn sư Thích ca mâu ni Phật, cầu cho 
ông Nguyễn Văn A, khoan đừng siêu sinh vội. Ông hãy về đây 
hưởng chiếc xích lô đạp. Lúc còn sống ông đạp xích lô nuôi vợ 
con ọc ra máu chết. Bây giờ chúng nó báo hiếu cho ông một 
chiếc nữa đề xuống dưới ông đạp thêm. Và đó là cách báo hiểu 
của tụi nó, và ông nhớ khi ông đi Niết bàn mang theo chiếc xe 
đạp này và có một người người ngồi trong đó, người đó là một 
người đàn bà rất xinh đẹp rất Sexy CÓ thê thay thế vợ ông”. 

Vừa tụng đến đó thì Bà vợ kế bên nói với Sư thôi dẹp đi thầy 
ơi, cũng cho ông, rồi ông theo người đàn bà đó, rồi ông quên 
tôi rồi sao. Mấy đứa nhỏ khóc, hồi xưa tới giờ tụi con ngu quá. 
Lúc sống ống đạp xích lô ho ra máu nuôi cả gia đình, rồi bây 
giờ cúng nữa để ống ho ra máu ở dưới địa ngục, vậy mà gọi là 
thương, là báo hiếu. 

Nó ngộ xong quý vị biết sao không? Nó lo dẹp chiếc xe xích lô 
đạp băng giấy đi, hỏi nó mua bao nhiêu tiền? Nó mua 7 triệu. 
Nó quên bén đi không cúng dường cho sư miếng nước nữa. 
Tình đời nó như vậy quý vỊ. 

Cho nên chúng ta hằng ngày là Vô minh, vì Vô minh nên tạo 
nghiệp. Nghiệp qua thân hành và ý hành. Ý tại sao mà tạo nên 
nghiệp, vì vô minh, trong cái ý đó vô minh, nghĩ rằng được 
nhồi sọ lâu ngày là cúng chiếc xe đạp là bố sẽ được thích, toàn 
là tưởng tượng, chiêm bao giả tướng. Rồi thân hành cũng vậy, 
ăn uống ngủ nghỉ, nghĩ răng tôi đang ăn, đăng ngủ đây, tôi 


108 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


đang đi đây, đang thiền đây, toàn là chiêm bao giả tướng, sông 
sờ sờ mà đang nằm chiêm bao. Hành thiền trong chiêm bao 
chứ có thực đâu. Nếu có thực tâm hành Thiền phải thấy tham 
có mặt, sân có mặt, tham không có mặt, sân không có mặt. Còn 
ngồi cho chai mông thì vứt đi, không ích lợi gì hết. 

Cầm chén cơm lên ăn mà không có chánh niệm thì coi như 
chiêm bao giả tướng. Ăn vậy thôi, tụng kinh vậy thôi. Nam 
mô Tassa rồi nhai rồi nuốt, rồi đi tolet, mà cũng không biết tại 
sao mình ăn, có tham có sân trong đó không, rồi ăn nhiều quá 
thì phải đi tolet. Có khi nào muốn đi tolet mà ngưng lại 3 tiếng 
mà xem cơ thê nó phản ứng như thế nào không? Có khó chịu 
không? Đó là thiền đấy. 

Thiền là Bhavana, là phát triển, chứ không phải là ngồi cứng 
chân, bây giờ cần đi totlet mà không đi 3 tiếng đồng hồ, thở 
ra thở vào coI cái gì nó sanh, nó khó chịu cỡ như thế nào, đó 
là thiền, còn cái kiểu tôi phải đi tolet đây người khác qua một 
bên, kiêu đó cũng như không. Rồi ngồi xuống cũng không biết 
trong cơ thể của mình bên trong cái gì đang vận hành từ trên 
xuống dưới. Hơi thở nó vào, không khí nè, đất nước gió lửa 
nó chuyên động, có thấy không? Uống nước mà không thấy, đi 
tolet cũng không thấy nữa, là sống như ma. Sống như ma thì 
sinh về cảnh giới ma thôi. Sống như súc sinh thì sinh thành súc 
sinh. Cảnh giới đang sống, hành xử, tâm hành, ý hành, tạo nên 
cảnh giới, chiêm bao, tác động lên vô minh nghiệp; vì có cảnh 
giới chiêm bao cho nên ưa thích mới tạo nên vô minh nghiệp. 
Cảnh giới chiêm bao do thân hành ý hành là cái gì? 

Mắt tai mũi lưỡi thân ý, chạy đâu? Thân khâu ý đó, khâu năm 
trong thân hành, ý nó nằm riêng. Thế thì hai cái này cộng lại 
thành chiêm bao giả tướng, cầm lên mà không biết là chiêm 
bao. Cầm lên biết rất rõ đây là cái gì, tay đang cầm đang gio, 


109 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


như lý tác ý thì đó là sống, còn không biết thì đều là chiêm 
bao hết. Ngồi thiền, khi ngồi xuống mà không biết mình ngồi, 
các cơ thịt mình chuyển động thì là chiêm bao. Không ngồi 
nhanh, ngồi thật chậm và quán chiếu coi cái gì đang chuyển 
động trong cơ thê, mà không thấy được nó coi như là bồn phận 
ngôi thiền chắng được phước gì cả, tuệ không sanh. Phải thấy 
sự chuyên động trong cơ thê, tức là quán thân trên thân; mà 
không thấy, không có chánh niệm, coi như là sống như súc 
sanh, thì chết sẽ thành súc sanh. 

Vì vô minh nghiệp nên mới luân hồi. Vô minh nghiệp còn đưa 
thêm một cái nữa đề nó chạy vòng luân hồi, là chiêm bao giả 
tướng, làm cho chúng ta chiêm bao hiện hữu. Chiêm bao giả 
tướng là cảnh giới, là nhà cửa đất, kế cả áo, da thịt, mắt cũng 
là chiêm bao giả tướng. Cộng với vô minh nghiệp sẽ ra chiêm 
bao hiện hữu: có tôi đây, có ta đang hiện hữu đây, có ngã đây. 
Khi có cái ta, thì có 2 con đường lựa chọn là: Phản ứng bằng 
cảm xúc dục lạc; hoặc đối ứng có huân tập Nóng quá là cảm 
ứng dục lạc. Mở quạt lên thưởng thức là phản ứng theo cảm 
xúc dục lạc. Nó đi vào thân hành, tăng cường sự khao khát 
hiện hữu của thân. Đi lên thoả thích các cảm xúc dục lạc, đó 
là cảm thọ, cảm thọ ở trong làm cho ta thích, ta phát sinh ra 
trong nội tâm, ở trong ngũ uẫn. Hễ có thọ thì dính đến sắc, có 
sắc pháp thì mới có thọ, thọ pháp là cảm xúc dục lạc, ưa thích 
hoặc là ghét. Thích thì tham, ghét thì sân. Nếu người tu hành 
quán chiếu rất kỹ, sẽ thấy rằng tham vừa sanh, sân vừa sanh, 
tham vừa diệt, sân vừa diệt. Nếu không quán chiếu kỹ, quý vị 
có ngồi 100 năm cũng không ích lợi gì hết, không tuệ sanh. Và 
nếu quán chiếu rất kỹ, thì Phật nói rất rõ 7 năm 3 năm I năm và 
15 ngày cũng thành tựu. Phải miên mật, dám không ăn không 
ngủ để giải quyết sinh tử vô lượng kiếp, làm được không? Phật 


110 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


chưa hề nói láo, quý vị phải tin Phật tuyệt đối, và muốn như 
vậy phải thực sự trải nghiệm. Quý vị ngồi ở đây một năm cũng 
không ăn thua gì hết nếu quý vị không trải nghiệm những cái 
nảy và tích luỹ thay đổi cách hành trì của mình. 

Đâu phải ngồi thở ra thở vào rồi thành Phật. Phật nói ta tu ba 
A tăng kì kiếp, mới thành Phật. Nhiều quá lâu quá phải không 
quý vị? Sao Đức Phật tu 3 A tăng kì kiếp mà kinh nói tu 15 
ngày lại thành tựu, đối chọi không? Đó là Tham Sân S¡, Đức 
Phật tu 3 cái đó. Quý vị hằng ngày tham sanh, tham diệt hàng 
tỉ lần, mà hễ nó sinh nó diệt là một kiếp. Tu cái tham cái sân 
cái si đừng cho nó sinh diệt nữa, chấm dứt sự sinh diệt của 
tham sân si, thì không còn kiếp nào hết. Còn nó sinh nó diệt mà 
không biết thì cũng như không. Tiếp tục vào luân hồi. Phản 
ứng theo các cảm xúc dục lạc thì ghi vào thân hành. Thoả thích 
cảm xúc dục lạc ghi vào ý hành. Ý bảo nóng quá mở cái quạt 
khiến cho cái thân thò tay mở quạt. Nếu thò tay kéo cái quạt 
mà không biết tại sao mình kéo thì rớt vào cảnh giới của súc 
sanh. Còn nếu có chánh niệm, thì mình tác ý, như lý tác ý: 
nóng nóng khó chịu, thò tay mở quạt, vẫn mở quạt nhưng mở 
trong chánh niệm thì đó là sống với Phật. Phản ứng tự nhiên, 
nóng quá thò tay mở tức là phản ứng theo cảm Xúc dục lạc, tạo 
nghiệp, vô minh nghiệp thì tiếp tục tái sanh. 

Ưa thích nói cũng vậy, thấy người ta mến mộ, mình cố nói cho 
nhiều, cũng là cảm giác dục lạc. Thân hành, ý hành, cuối cùng 
hai cái này nó dẫn đến chiêm bao giả tướng, đưa vào vô minh 
nghiệp, làm dày cho vô minh nghiệp và sinh tử luân hồi, không 
Ta nÔI. 

Muốn buông tham sân si, thì trước tiên phải thấy nó cái đã. 
Trong Tứ Diệu Đề Đức Phật nói rất rõ, cái đầu tiên sinh lão 
bệnh tử là khổ, rồi chấp thủ ngũ uần là khổ. Điều quan trọng 


111 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


Đức Phật đúc kết lại là chấp thủ ngũ uâẫn là khổ, tức là chấp vào 
sắc thọ tưởng hành thức, chấp là nó có thực, toàn là chiêm bao 
g1ả tưởng, cảnh giới do mình tạo ra. 

Thế thì Thiền Vipassana, ngồi mà không thấy được tham sân sĩ, 
không thấy sinh diệt, không thấy được cử động của thân, nhắc 
tay lên, nhấc chân lên, uốn người qua uốn người lại, đôi chân, 
không tác ý, theo phản xạ tự nhiên, thì tất cả tạo nên chiêm bao 
cảnh giới. 

Vipassana là phải nhìn rất rõ. Tại sao mình giơ chân? Tại sao 
mình cầm cây bút? Tại sao mình viết khi mình nghe? Và khi 
nghe thì có phản ứng, vào trong lỗ tai, cái quan trọng hơn nữa là 
phải biết. Nãy giờ quý vị nghe tâm gì đang sinh? Tâm hoan hỷ, 
tâm khó chịu? Bị la có buồn không? Buôn đó là sân, nếu không 
nhận biết được là thì chỉ là cóc nhái. Cóc nhái nó cũng nghe vậy 
đâu có tu Vipassana đâu. 

Phải làm sao nhận biết tất cả những gì ở trong tâm. Thiền 
Vipassana là quán cái bên trong, cái gì sinh ra thì mình quán 
nó. Nếu mình không quán bên trong thì uống, quán bên ngoài 
là chạy theo cảnh rồi. 

Trong kinh pháp cú, Đức Thế Tôn nói với Bahiya: trong cái 
thấy chỉ có cái thấy, trong cái nghe chỉ có cái nghe. Một tiến 
trình, nếu ông phát hiện ra những cái gì làm cho ông nghe và 
ông thoả thích, hay ông chống đối, thì cả hai hành động đó đều 
là chiêm bao giả tưởng. Nó là chiêm bao, tại sao chống đối? Tại 
sao thoả thích? Mình rớt vào đó rồi mình tạo nghiệp thôi. 

Ví dụ mình nhờ người ta làm một cuốn video. Sư nói mỗi ngày 
giảng một bài. Họ nói cho con 4 triệu con làm cho nó chuyên 
nghiệp luôn, âm thanh ánh sáng đầy đủ, sư chỉ cần gửi cái file 
cho con làm. Hay là sư gửi cho mấy đệ tử không chuyên nghiệp 
nhưng nó không lấy tiền? Thế thì tiền đâu mình đưa, chiêm bao 


112 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


giả tướng. Sư giảng ngay ở đây mà hành xử còn không có 
chánh niệm, thì nghe băng ăn thua cái gì. Khuyên tấn hằng 
ngày, thấy đi sai, hướng dẫn, rồi mười phút sau đi sai tiếp; tức 
là tâm tư chống đối. Thầy nói kệ thầy, tôi đi kệ tôi, tôi tiếp tục 
làm lỗi, cái tâm chống đối. Tội nghiệp, nó đi về đâu, vô tình 
hay cô ý giống nhau. Tại vì người nhiệt tâm đối với mình giúp 
cho mình hoàn thiện, mình không sửa thì cũng như không. 
Mây lần sư nói nhà bếp ă ăn xong giữ yên lặng, vì khi quý VỊ nói 
ồn ào là tâm ma, sống với cái tâm đó thì sẽ sinh về cảnh giới 
đó. 

Phật nói: này các chư tỳ khưu, khi gặp nhau các ông chỉ có 2 
việc phải làm: một bàn luận chánh pháp, những điều chưa hiểu, 
ngắn gọn đề thực hành cho đúng: hai là giữ hạnh yên lặng. Còn 
nói chuyện trên trời dưới đất, ăn ngon ăn dở là chuyện của ma, 
khi nói sẽ có người giận. 

Luân hồi đều do sự phản ứng của mình, thân hành, ý hành. Cho 
tới khi nào mình quán xét trong tâm của mình, thấy đang có 
tham, tham diệt, nhận biết rất rõ trong từng sắt na, đó là mới tu. 
Khổ phải thấy rõ rồi mới chuyển, mới chứng. Thị khổ, chuyển 
khổ, và chứng khô. Bây giờ chưa thấy cái khổ rõ ràng thì làm 
sao chuyên nó. 

Thay vì ý hành, thì ta như lý tác ý; tức là khi ta khởi một ý, các 
pháp thiện đều tăng trưởng. Pháp thiện chưa sinh thì sẽ sinh, 
pháp thiện đã sinh thì tăng trưởng. Pháp thiện là cái gì, không 
phải là không giết chó giết mèo hay là cúng dường chư tăng 
cơm nước hoặc cúng dường chùa năm ba chục triệu. 

Ở trong thiền vipassana, như lý tác ý, đúng theo pháp đề thiện 
pháp sinh và bắt thiện pháp giảm. Thế thiện pháp là cái gì? Là 
sự nhận biết tăng trưởng. Khi ăn biết ăn. Không phải vừa ăn 
vừa nhìn chỗ khác, đó là bất thiện pháp. Ăn biết rất rõ cứng 


113 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


mềm, tuệ nó phát sinh. Thiện pháp là như vậy. Chăm chú vào 
cái việc đang làm biết rất rõ, chứ không phải nấu miếng cơm 
cúng dường là thiện pháp. Nhưng nêu khi nấu cơm, lặt rau biết 
rõ đang lặt rau, nấu cơm biết rõ đang nấu cơm, như thế nào 
là ngon như thế nảo là đở, biết rõ thì đó là thiện pháp và hiện 
pháp lạc trú. Quản lý mắt tai mũi trong khi nấu cơm, không 
nghe nhạc, không nhìn chỗ khác, rồi theo dõi cái nồi cơm đang 
sôi, đó là chánh niệm thiện pháp. 

Rồi thân hành niệm cũng vậy, những pháp bất thiện đừng có 
dính tới. Ưa thích nghe, ưa thích ăn, ưa thích nói, ưa thích đi, 
ưa thích làm cái này cái kia, có khi làm vừa lòng người khác, 
toàn là bất thiện pháp. Thí dụ có vị thấy sư đang lau sản giảng 
đường, đòi lau thay cho. Đó là bất thiện pháp chứ đâu phải 
thiện pháp. 

Làm cái gì cho mình để thứ nhất, thiện pháp tăng trưởng: thứ 
nhì bắt thiện pháp giảm; thứ ba được người có trí khen ngợi thì 
dó mới là thiện pháp, Phật nói rất rõ. Không có ba điều kiên đó 
là bất thiện pháp. Lợi mình lợi người và được người trí khen 
ngợi thì cái đó mới là thiện pháp. Ông sư lau nhà thì kệ sư. Đó 
là cái pháp của sư tu. Sư tu trong cái lau, tu cái chánh niệm, 
khi lau sư rải tâm từ: này các côn trùng có mặt ở đây, ta nguyện 
cho các ngươi kiếp sau đầu thai làm người. 

Lau để lau chùi cái tâm tham, sân, si của mình. Tự nhiên có 
người dành cái chối, thì sư để cho làm. Nhưng sư hỏi quý 
vị làm vì cái gì? Vì ông sư là chạy ra bên ngoài chứ không 
phải bên trong. Không có tu Vipassana, quý vị đang tu phước, 
nhưng toàn là phước hữu lậu. Bôi ở trên áo, phủi cái là mất hết. 
Xây chùa, cũng dường, ¡n kinh sách... đều là bụi hết nếu không 
có cái tâm. Có 20 xu chỉ in được một cuốn sách thôi, nhưng 
phát tâm con nguyện rằng ai đọc được cuốn sách này sẽ được 


114 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


giải thoát. Chỉ cần phát nguyện như vậy thôi là chánh niệm. 
Còn in cả ngàn quyền thì có phước đó chứ nhưng không giải 
quyết được sinh tử, không có tuệ. 
Cái gì sẽ đưa tới như lý tác ý và thân hành niệm đúng chánh 
pháp thì nó nhận biết và suy tư. Lúc nào cũng nhận biết và suy 
tư cái này để làm cái gì? Người ta đưa tôi cái nắp, suy tư để 
làm cái gì? Đề đậy máy chiếu phim. Từ cái cita sang mano rất 
nhanh, nhưng tôi vẫn sử dụng cái tâm, có 3 loại: 

sCita 

°SMano 

°Vinnana 
Thế thì khi nhận biết đây là cái gì, rồi để làm cái gì là suy tư. 
Nhận biết mà không suy tư chỉ là cục gỗ. Suy tư mà không 
nhận biết như mù. Suy tư vớ vẫn, không nhận biết cái này là 
gì. Như chân trái và chân phải, nhận biết và suy tư bước đều thì 
tiến bộ, đưa tới sự tỉnh giác, lúc nào cũng thức không có ngủ. 
Mà nếu có thức rồi thì tri kiến thấy sự nguy hiểm của dục lạc. 
Người Ekimo thâm máu vào lưỡi dao rồi sáng ra súc vật chết 
đây vì liễm cái lưỡi dao bị đứt lưỡi chết. Đó, cảm giác dục lạc 
đều làm cho con người say mê và người ta sẽ chết vì cảm giác 
dục lạc như những con súc vật kia. Nay tỉnh giác thì tri kiến 
biết rất rõ nguy hiểm của cảm giác dục lạc, biết rõ thì không 
muốn dính nữa, nhàm chán, lìa dục ly tham, ly tham thì nó đưa 
vào như lý tác ý, bồi dưỡng cho như lý tác ý. Càng như lý tác 
ý, càng ly tham thì như lý tác ý càng mạnh. Càng lìa dục thì 
thân hành niệm càng mạnh. Như vậy tiếp tục tỉnh giác. Thay 
vì luân hồi, thì an trú trong tuệ giác, hạnh phúc trong tuệ giác, 
giải thoát sinh tử, đấy là pháp hành. 
Thầy Nhất Hạnh có câu “Lạc trú hiện pháp” nhưng mà thực 
sự ra trong kinh nên nói là “An trú tuệ giác”. An trú nơi cái đã 


115 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


biết, đó là hiện pháp, nhưng mà nói không hiểu thì tưởng hiện 
pháp là cái ly cái chén cái nhà cái cửa. Hiện pháp là cái pháp 
tuệ giác, tức là ở trong cái tuệ giác, trong từng sắt na không rời. 
An trú trong tuệ giác thì biết rõ sinh tử luân hồi là gì? Hồi lúc 
cha mẹ mới gặp nhau chỉ là hạt sương, rồi 9 tháng sau ra thành 
một cục, thành đứa bé khóc oe oe, 3kg, giờ thành 60kg. Đứa 
bé 3kg chết đâu rồi? Đây là cuộc chơi, chăng có sinh tử gì hết. 
Đang đánh cờ bạc trong casino, ưa thích chơi thì vào casino 
chơi, rồi mê quá chơi luôn, bán nhà bán cửa ở đợ luôn để trả 
nợ. 

Tạo nghiệp rồi trả nghiệp, vì mê chơi cờ bạc, khi nào thức ngộ 
đồ giả thì đi ra. Còn không thức ngộ thì cảnh giới tái sanh, mắt 
tai múi lưỡi thích chơi cờ bạc hơn thua, cảm giác dục lạc, tạo 
ra nghiệp thức, tạo ra cảnh giới hiện tại ngay trong tâm hành. 
Cảnh giới do ta xây dựng, ta ưa thích. Đó là trò chơi đi vào, 
đi ra. Sinh ra đâu, tử ở đâu? Ngộ rồi chỉ thấy mình đi ra đi vô, 
trò chơi của thế gian. Thế thì khi ta ngồi thiền, tham thì phải 
biết tham sanh, tham diệt thì phải biết nó diệt. Sân sinh rồi diệt 
không biết thì Si Mê Vô Minh ở lại với ta. Tuệ không phát 
triển. 

Lìa dục -> Thân hành niệm 

Ly tham -> Ý thanh tịnh 

Ý thanh tịnh, thân thanh tịnh, lúc nào cũng tỉnh giác -> An trú 
tuệ giác 

Đấy là chánh niệm, là một chi phần quan trọng trong Bát chánh 
đạo. 


116 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


BñI 9 


CC BUÓC CĂN BẠN CẦN THIẾT 
TRONG THIÊN TUỆ ĐỂ Giải THOÁT 


Kính chảo tất cả quý đạo hữu! 

Ngày hôm nay chúng ta sẽ học đề tài là những bước căn bản 
cần thiết trong Thiền Tuệ đề dẫn tới sự giác ngộ giải thoát. Đây 
là đề tài rất quan trọng, ngoại trừ những vị nào ưa thích quay 
trở lại cõi trần gian này gặp ông xã gặp bà xã hay cái gì đó, còn 
vị nào muốn giải thoát thì chính là đây. 

Bước đầu tiên là chúng ta phải quay nhìn bên trong; thở mà 
quay về quán xét bên trong. Thở vào quán sát bên trong, thở 
ra quán sát bên trong. Đó gọi là chánh niệm tỉnh giác trong 
hơi thở, mượn hơi thở làm đề mục, chứ không phải là có phép 
thiền hơi thở. Mượn hơi thở làm đề mục đề tập trung tư tưởng 
và quan sát các hiện tượng đang xảy ra ở trong tâm và trong 
thân. Khi thở vào luôn luôn cảnh giác. Quan sát, tỉnh giác, để 
làm gì? Để loại trừ tất cả những bắt thiện pháp, hoặc là những 
cái cảm giác dục lạc đang xảy ra. Bắt thiện pháp đó không có 
nghĩa là làm ác mà là đắm chìm ở trong những cảm giác dục 
lạc hoặc là không tập trung. Thí dụ, “phóng dật” ưa nhìn ưa 
nghe, lăng xăng... Ở trong kinh Trung Bộ, Đức Thế Tôn rất 
nhiều chỗ đã nhắc nhở người hành giả nếu phóng dật tức là bất 
thiện pháp. 

Bắt thiện pháp tức là để cho tâm phóng dật. Cho nên phải luôn 
luôn cảnh giác, quan sát, tỉnh giác, để mà loại trừ tất cả những 
cái bất thiện pháp và những cái cảm giác dục lạc nảy sinh. 


117 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


Bắt thiện pháp có nhiều dạng: có khi do Xúc mà sinh ra; có khi 
không do cái Xúc nào hết, nhưng trong cái tiềm thức có sẵn 
những cái bất thiện pháp nhảy ra rồi nó lại tái sinh những cái 
bất thiện pháp mới. Thí dụ, ăn cái gì ngon quá, cái cảm giác 
dục lạc vẫn còn trong đầu; bây giỜ không ă ăn mà tưởng tượng 
tới, không ai nhắc mà tự nhiên ngồi thiền tưởng tượng tới thì tự 
vn cái mũi ngửi thấy mùi, đó là bất thiện pháp. Có nhiều vị 
hỏi:“ Sư ơi, bây giờ con ngồi con ngửi thấy mùi nhang, là con 
Hit vậy là có chư thiên cúng dường con phải không” ? Cái đó 
là ma cúng chứ không phải chư thiên cúng. Tại vì cái đó là bất 
thiện pháp đã phát sinh ra ở trong cái tâm của mình, bây giờ nó 
nhảy trở ra. Phải luôn luôn cảnh giác, luôn luôn không ngừng 
nghỉ, tất cả các gì xảy ra, bất thiện pháp hoặc là cảm giác dục 
lạc đồng một thứ với nhau, nhận biết và vứt đi hết 

Điều quan trọng trong sự tỉnh giác là cái “phóng dật”. “Phóng 
dật” xảy ra rất nhiều đối với người hành giả khi tập trung 
không đủ. Phóng dật xảy ra hăng ngày hằng giờ, khi mắt nhìn 
thấy một cái vật gì, lập tức cái tâm nó chìm đắm ở trong đây. 
Hai hiện tượng nó xảy ra khi chúng ta Xúc đó là “thọ lạc thọ 
khổ”, thương hoặc ghét, muốn hoặc là đây đi. Thích hoặc ghét 
thôi, chỉ có hai cái đó thôi. Thích cũng là bắt thiện pháp, ghét 
cũng là bất thiện pháp, vì tất cả đều là cái bồi dưỡng cho cái 
cảm giác dục lạc. 

Cảm giác dục lạc thật sự ra chỉ là những sự rung động, rung 
động trong cái não đã được mã hóa, cho nên nó phù hợp với 
từng thể trạng từng người, từng phong tục tập quán, từng cái 
định kiến, tiền kiến, để rồi ưa thích hoặc ghét. Ưa thích hoặc 
ghét đều dẫn tới tình trạng là Thọ nhận, cảm giác tiêu cực hoặc 
tích cực. Và tất cả những sự thọ nhận ây đều ghi được vảo 
trong não. 


118 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


Đức Thế Tôn dạy, thở vào luôn luôn quan sát, luôn luôn tỉnh 
giác, luôn luôn coi chừng những cái gì đang xảy ra trên thân; 
cảm giác dục lạc, cảm giác khó chịu đều phải nhận biết. Thở ra 
cũng y như thế, và nếu cứ liên tục làm như vậy thì nó sẽ nhắc 
nhở chúng ta ghi nhớ là tránh xa các bắt thiện Pháp, tránh xa 
sự tạo dựng các bất thiện Pháp, tránh xa sự chìm đắm vào các 
bất thiện Pháp. Đề khi chúng ta xả bỏ được các bắt thiện Pháp, 
giảm được các bất thiện Pháp thì các thiện Pháp mới có cơ hội 
để nó phát sinh. 

Thở vào, thở ra trong sự tỉnh giác, trong sự chuyên cần, trong 
sự cảnh giác tối đa với mắt tai mũi sẽ giúp cho chúng ta tiến 
đến cái tình trạng hoàn thiện; tức là tâm và thân luôn luôn theo 
thiện Pháp và giảm bỏ được các cái bất thiện Pháp. 

Hai cái bất thiện Pháp quan trọng nhất mà chúng ta cần phải 
bỏ, đó là khát ái và ham muốn. Thứ nhất là khát ái. Khát ái đây 
không phải là nam nữ, mà khát ái đây là những cảm giác dục 
lạc. Ăn ngon cũng là cảm giác dục lạc là khát ái đấy, rồi ngủ 
nhiều cũng là cảnh giác dục lạc cũng là khát ái. Thế thì muốn 
bỏ nó phải giảm nó rồi bỏ nó. 

Thứ nhì là phải tiêu diệt những cái ham muốn. Nó có hai mặt: 
tiêu cực và tích cực., Cái gì không vừa ý thì ta đuôi nó đi, xóa 
nó đi hoặc là bỏ nó đi. Mà cái gì nó vừa ý thì ta muốn thêm. 
Thành thử ra cái trạng thái tiêu cực, tích cực là sự di động của 
năng lượng, mà hễ có di động thân thì có di động tâm. Chuyên 
động thân thì đưa tới chuyển động tâm. Mà chuyền động tâm 
thì lại tiếp tục muốn thêm lửa cháy tiếp, tiếp tục lại khát ái, 
tiếp tục tham dục, tái sinh. Bởi thế cho nên, bước đầu tiên Đức 
Phật nói rất rõ là phải để tới mức cảnh giác tối đa, tỉnh giác tối 
đa, quan sát rõ ràng, và chánh niệm tối đa; chứ không phải là 
chút chút. Nó phải tối đa, tức là vận dụng hết nỗ lực của mình, 


119 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


để khi thở vào loại trừ tất cả các bất thiện Pháp, thở ra loại trừ 
các bất thiện pháp. 

Thở vào tăng trưởng các thiện Pháp, thở ra tăng trưởng các các 
thiện Pháp. Các thiện Pháp ấy nó thông qua tuệ, nhận biết rõ và 
phát triển. Phải loại trừ được hai cái trong cái tiễn trình này, là 
“ham muốn” và “khát ái những cảm giác dục lạc”. Đó chỉ mới 
là bước đầu, nếu người hành thiền không loại trừ được những 
cảm giác dục lạc, các bất thiện Pháp coI như người đó chưa có 
hành Thiền. Các cảm giác dục lạc đều xảy ra nơi thân, nơi tâm. 
Người đó phải thấy rất rõ loại trừ bỏ nó. Đức Phật đã nói rất rõ 
phải loại trừ bỏ nó chứ không phải chỉ có nhận biết, nhận biết 
là lúc đầu nhưng lúc sau phải loại trừ nó. Bằng mọi cách phải 
loại trừ bỏ nó đi và thay thế bằng Thiện Pháp, Đức Phật khẵng 
định rõ ràng như vậy. 

Phật nói rất rõ loại trừ các bất thiện Pháp. Muốn vào sơ thiền, 
khâu quyết của nó rất đơn giản “li dục, li ác pháp”. Ác pháp 
đó chính là cảm giác dục lạc, khát ái nơi cảm giác dục lạc. Cho 
nên phải loại trừ nó, mà loại trừ nó thì không thể nào nhìn nó 
mà loại trừ được. Nó ăn sâu vào trong tủy trong xương của 
chúng ta bao nhiêu đời kiếp rồi. Mắt, tai, mũi đều ưa thích. 
Nghe người ta khen là thích, về nhà gặp ông xã nhìn thấy ông 
là đã sướng rồi, không có cần gì hết. Phải không? Nhìn thây 
ông xã là sướng rồi, nhìn thấy con mình còn sướng nữa. Tất cả 
những cái cảm giác dục lạc nó là cảm giác dục lạc thôi. Nó có 
béo bồ gì đâu nhưng mà ta đắm chìm trong nó. Những cái đó 
Đức Phật gọi là khát ái, tham muốn cảm giác dục lạc. Và khi 
ngôi thiền, muốn cho phát triển phải bắt buộc loại trừ hai cái 
đó... Dứt khoát phải loại trừ chứ không thể nào nói là tôi ngồi 
thở vào thở ra. Bây giờ sư hỏi quý vị đi học cái gì 7, 8 năm rồi, 
học thiền ở đâu không biết, mà giờ hỏi còn phiền não không thì 


120 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


còn y nguyên. Như vậy, đâu có loại trừ được nó? Không loại 
trừ nó thì quý vị chưa qua được cái giai đoạn lớp mầm phải 
không? Lớp mẫu giáo. Lớp mà đứa con nít 3,4 tuổi đi học đó? 
Lớp mâm. Lớp mâm mà chưa qua thì làm sao hoa nở? Ngay 
lớp mầm thì nó đã chết rồi phải không? 

Cho nên phải cỗ gắng nỗ lực chứ không phải chỉ có ngồi không 
rồi thở. Nó không giải thoát. Tại sao có những vị ở bên Miến, 
bên Thái Lan chỉ có hai năm ba năm đa phần đều chứng A 
la hán. Người ta miên mật thực hành đi theo từng bước từng 
bước, vào rừng cách lI, ba y một bát. Bây giờ cái chuyện vào 
rừng là không thể nào xảy ra được rồi. Cái tham ái còn dính 
mắc. Cái mái tóc của tôi làm sao cạo được? Làm sao đi vào 
rừng? Tiếc hùi hụi, tiếc nhà, tiếc cửa, tiếc cha, tiếc mẹ, tiếc vợ, 
tiếc chồng. Làm sao thoát được? 

Rồi lại kiến thức của mình nó ngăn trở nữa. Cái tôi biết, tôi tiếc 
quá, bây giờ bỏ không được. Những cái gọi là sở tri chướng. 
Cái biết từ rác rưới sách vở, rồi báo chí đài truyền hình hồi nào 
nó xuất hiện liền. “Tôi xem truyền hình thấy vậy, tôi xem kinh 
sách tôi thấy vậy, tôi xem sách này sách kia nói vậy...” 

Những cái đó là toàn những cái cản trở trên con đường giải 
thoát. Đạo Phật là buông, mà bây giờ mình cứ vơ vào, vơ đủ 
thứ, vơ thương, vơ nhớ, vơ ghét rồi vơ buồn, mà tổng cộng 
những cái thương ghét buồn là cái gì thưa chư vị? Nó tắt cả chỉ 
là sự rung động. Nếu chúng ta là những con người có trí tuệ mà 
chúng ta lại tham đắm trong sự rung động thì trí tuệ chúng ta 
đang ở đâu? Nói vậy chứ về nhà con thấy chồng con cái là con 
hết chánh niệm ngay. Rồi có nhiều người thấy con chó cũng 
hết chánh niệm nữa. Tại con chó mình cưng quá mà. Rồi có 
người thấy bữa ăn, nghe cái mùi ăn là mất chánh niệm. Trong 
tâm nó chỉ có cái đĩa đồ ăn. Nó vào ngay trong não ngay lập 


121 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


tức, đĩa đồ ăn nó vào trong não liền, chưa nễm mà nó đã vào 
trong não rồi. 

Như vậy chúng ta đang sống trong cảnh giới gì thì chết nó đi 
về cảnh giới đó thôi. Sinh ở chỗ nảo thì chết đi về đó. Những vị 
nào tu pháp môn Tình độ, thì tới giờ ăn mà có nhớ Phật không? 
Nhớ Phật A Di Đà không? Thấy đồ ăn thì làm sao thấy Phật A 
Di Đà? Tức là chúng ta tu chơi chơi, cho vui. 

Thở vào đem hết toàn lực cảnh giác, chú ý quan sát tỉnh giác 
chánh niệm để loại trừ các bất thiện Pháp và các cảm giác dục 
lạc. Phải loại trừ nó, bước đầu là nhìn nó, bước kế tiếp là phải 
loại trừ nó. Thở ra cũng vậy, và từ từ lúc nào cũng quay vào 
bên trong không có quay ra bên ngoài. Không phải nhìn bằng 
con mắt, thí dụ tới bữa ăn nhìn cái đĩa đồ ăn mình phải quan sát 
trong tâm mình liền. Trong tâm tôi có cái dĩa đồ ăn này không? 
Như vậy mới là tu. Còn bây giờ thấy đĩa đồ ăn cái bắt đầu tay 
thò tay bốc rồi miệng nhai thì hành xử như súc sinh rồi phải 
không? Chạy theo cảm giác dục lạc mà không biết. Khi mình 
để ly cà phê trước mặt, là người tu thì phải quan sát liền có cái 
ly cà phê này trong đầu tôi không? Thấy chưa, cảm giác dục 
lạc thói quen là nghiệp đây. Nghiệp này gọi là nghiệp vô minh 
tại vÌ nó cứ tiếp tục tái lập lại lập hoài, vô minh nghiệp mà? 
Thế thì, bước đầu là thở ra thở vào phải toàn lực nỗ lực đề loại 
trừ bất thiện Pháp và cái cảm giác dục lạc. Nếu không làm 
được như vậy thì chưa thành tựu. Ngồi lâu thì biết đau là cảm 
giác lục lạc. Đừng có nói đau là khổ. Đau là rung, thì lập tức 
cái não chống liền. Nó thấy đau thì nổi sân, sân là gì? Sân cũng 
là thọ nhận. Thọ là toàn khổ thôi. Tên thì khác nhau, bản chất 
giống nhau đều là sự rung động. Chồng đối hoặc là nhận vào 
đều giống nhau. Kéo vào hoặc đây ra cũng là một hình dạng 
của nó. Khi có di động thì có năng lượng cho nên phải đề cao 


122 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


cảnh giác: không chống đối, không có Thọ nhận thì sẽ không 
vui không buôn. Đó là trạng thái của người tu, nhận biết rất rõ 
để từ bỏ tất cả các bất thiện Pháp và các cảm giác dục lạc. 
Muốn từ bỏ các cái bất thiện Pháp, và cái cảm giác dục lạc thì 
không thê nào sống trong chăn ấm nệm êm. Ở trong cái phòng 
có tủ lạnh có đầy đồ ăn, mà nói rằng tôi chống cảm giác dục 
lạc? Con mắt nhìn thấy là ăn rồi. Bây giờ trong phòng quý 
vị, để một cái gói sữa thôi. Quý vị đi ra, đi vào nhìn thấy, thì 
lập tức cái gói sữa vào trong tâm quý vị rồi. Quý vị đã ăn rồi, 
nó ngủ ngầm trong tâm quý vị rồi, hành trì cũng như không. 
Phòng phải đề trồng, không có để cái gì hết, chỉ một bình nước 
thôi. 

Nhập thất cũng phải như vậy, hoàn toàn bỏ ra ngoài hết. Tu học 
cũng vậy, bỏ ra ngoài hết. Tại sao mình cứ để nhiều đồ trong 
phòng mình làm chi? Con mắt nó dính, cái mũi nó dính. Mới 
tu tập mà cái gì cũng dính. Cho nên vẫn phải loại trừ nó, đó là 
bước đầu của những người mới tu, vì tất cả những sự xúc có 
gây ra cảm giác thì dẫn tới cảm thọ rồi đưa tới khát ái và tham 
muốn. 

Ly dục tức là không muốn nữa. Ly ác Pháp tức là lìa các Pháp 
bất thiện. Nó sẽ sinh ở đâu? Nảy sinh ở mắt ở tai, ở mũi, luỡi, 
thân ý, thế nên bớt nhìn, bớt nghe, bớt nếm, thế là nó bớt thôi, 
từ từ mình loại nó. Ưa thích nhìn, thích nghe, thì đương nhiên 
nó dảy đặc trong đó. Đó là cái bước thứ nhất. 

Bước thứ nhì, tức là chú tâm. Chọn một đề mục quan sát rồi 
chú tâm thật kỹ. Cái này gọi là tứ niệm xứ, satI là chú ý, bhava- 
na là ở bên trong, thana là đặt vào đấy. Thế thì satipatthana có 
nghĩa là đặt cái sự chú ý của mình vào bên trong đề nhìn thấy 
hiện tượng nguồn gốc và sự phản ứng của thân và tâm. Quán 
thân trên thân là gì? Nghe nói quán thân trên thân nhưng có 


123 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


nhiều người thực hành không được là tại vì không hiểu nó là 
cái gì và thật sự ra phải hành xử như thế nào? Quán thân trên 
thân là quan sát tất cả các hiện tượng xảy ra thuận nghịch xấu 
tốt của cái thân. Nó gồm có những cái gì? Thí dụ cái mặt nó 
ngứa vì có con ruồi nó đậu lên, ta có phản ứng. Một là mình 
thò tay lên mình đuổi ruồi. Hai là mình thấy khó chịu. Ba là 
mình nheo nheo mắt. Bốn là mình co co bóp mấy cái bắp thịt 
để cho con ruồi nó chạy. Thấy ông sư ông ngồi đó mà đưa tay 
lên đuôi ruôi thì kỳ quá, nheo nheo mắt để cho cái bắp thịt trên 
mặt nó co dãn, đề nó đuổi con ruồi đi. Tất cả những hành động 
đó gọi là phản ứng của mặt. Thứ nhì gọi là sự căng thăng của 
bắp thịt, ngồi lâu thì nó đau lưng thì đưa lên đưa xuống hoặc là 
giơ tay tất cả các bắp thịt đều thay đồi. 

Đi kinh hành cũng vậy, nhắc chân lên có nhận thấy cái bắp thịt 
mình thay đôi không? Bắp đùi hay cái gì đó cũng phải thay đồi 
chứ, nó co rồi nó duỗi. Nhận xét rồi coi cái sự áp lực của nó. 

Lúc nó duỗi ra, lúc nó co lại áp lực nó như thế nào? Rồi âm 
thanh, rồi cái giọng nói của mình cái nhịp đập tim của mình, 
mình ngồi lâu tim có đập nhiều không? Hay là đang ngồi thiền 
chợt nhớ tới có người chửi mình, tim nó đập cỡ nào? Rồi có 
nhiều người ngôi thiền nhưng đột nhiên nhớ tới ông xã hồi 
sáng này ông vừa mới hôn mình một cái tự nhiên tim nó rạo 
rực rạo rực, thì cái tim nó có đập như thế nào? Quan sát ngay 
cái chỗ đó. Rồi nhiệt độ của tim rồi tất cả những cái gì xảy ra 
nội và ngoại. Ở bên ngoài thấy khó chịu, ở bên trong cảm giác 
như thế nào? 

Sáng mới ăn cái gì cái ngồi xuống ngồi thiền cái tự nhiên thấy 
cái bụng nó ót ét, khó chịu. Cái đó là nội hay ngoại? phải nhận 
biết. Tức là nhận biết cả trong lẫn ngoài của cái thân. Cái gì nó 
xảy ra, và tất cả những cái đó sẽ dẫn tới cái thiện Pháp và bất 


124 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


thiện Pháp. 

Bực bội là tâm bắt thiện pháp. Ưa thích là bất thiện pháp. Loại 
trừ nó đi vì nó đều sinh ra cái khó chịu cái đễ chịu. Quán thân 
trên thân là như vậy. Quán Thọ là các cái cảm giác ưa thích 
hoặc không ưa thích khó chịu hoặc dễ chịu, hoặc không phản 
ứng ngơ ngơ ngơ ngơ. Phải nhận biết tôi đang ngơ ngơ, phản 
ứng tôi đang ngơ ngơ. Tất cả đều phải nhận biết, đó là quán 
thọ, tức là những cảm giác gì xảy ra đều phải nhận biết. 

Quán tâm là cái gì? Phản ứng xúc cảm, tâm sợ hãi nghi ngờ, 
phiền não, ham muốn,... những cái gì nảy sinh ra đều phải 
nhận biết. Tâm địa xấu xa, giận cũng vậy là thuộc loại tâm 
hết thì phải nhận biết nó. Nhận biết nó để làm gì? Đề loại trừ 
nó chứ không phải nhận biết là tôi thấy nó vậy rồi nó còn y 
nguyên. Loại trừ nó để nó biết đó là xấu, loại trừ nó. Đó là 
quán tâm trên tâm. 

Quán pháp là tất cả những cái ý nghĩ của mình những hiện 
trạng xảy ra trên tâm. Nhiều người dùng chữ damma. Sư không 
muốn dùng chữ đó. Nó là những hiện tướng ở trong tâm biến 
hiện ra, tâm nó biểu xuất ra, có hay không ? Thí dụ nhìn một 
cái bông, tâm pháp sinh ra trong tâm mình liền đó là: ưa thích 
có mặt. Rồi thấy nó héo là cái tâm ghét có mặt. Còn nhìn cái 
bông không có cảm giác thì phải biết là không cảm giác đang 
có mặt, sự không ưa thích đang có mặt. Cái nào có mặt, cái nào 
không có mặt chúng ta đều phải nhận biết. Cái đó gọi là quán 
Pháp trên Pháp. 

Sau khi chúng ta hiểu rõ, quán tới quán lui thuần thục thân thọ 
tâm pháp thì không cần quán cả bốn. Chỉ cần quán một cái 
thôi. Quán một là ba cái kia nó tiếp theo ngay. Quý vị quán tâm 
thì tự động Thân Thọ Pháp cũng nhảy vào. Quán Pháp thì ba 
cái kia nó cũng nhảy vào. Cho nên quán một cái thôi. 


125 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


Ngài Ubakin dùng quán thọ, tức là những cảm giác xảy ra ở 
trên thân. Và ngài Mahasi thì quán thân tức là sự chuyền động 
của thân bắp thịt bụng nó phông lên xẹp xuống. Nhưng quán 
kiêu gì thì ba cái khác cũng đồng nhảy vào. Quán thân thì ba 
cái khác nó cũng nhảy vào. Quán Thọ thì ba cái khác nó cũng 
nhảy vào cho nên đừng có lo cái nào trước cái nào sau. Cái nào 
thích hợp với mình thì mình dùng. Thí dụ người ưa thích ăn 
đường là có cái tâm tham, có cái ý thích tham. Tham thì phải 
quán thân, quán 32 thê trược, thấy nó bất tịnh thì không tham 
nữa. Sư đã hướng dẫn quý vị: ngọt chua đắng đều có mang cái 
tính chất của bốn cái pháp này. Thế thì người nào ưa thích ăn 
ngọt là đều có cái tính tham. Mà muốn bỏ tính tham thì phải 
loại trừ cái khát ái ở nơi thân. 

Đức Phật nói quán thân, là quán 32 thể trược, đầu tóc lông 

răng móng... rồi đờm, rãi, phân nước tiểu... Phải thấy nó đơ, 
phải nhàm chán nó; nhàm chán nó thì đương nhiên mình trị 
nó thôi, có cách trị hết, Đức Phật dạy rất rõ ràng. Thế thì quán 
thân quán thọ quán tâm quán pháp không chỉ nhìn tiêu cực, 
nhận biết chỉ là giai đoạn đầu mà phải tích cực nữa. Nỗ lực 
đẹp bỏ tất cả những cái thọ lạc, thọ khô, những cái cảm giác 
dục lạc, những cái bất thiện pháp đang nảy sinh ra trên cái tiễn 
trình thanh lọc qua thân thọ tâm pháp. 
Có khi nào quý vị trải nghiệm thò cái đũa lên gắp một cái món 
mà tự nhiên thấy nó ngon quá, rồi mình phát hiện ra trong cảm 
giác mình đang thích, lập tức buông cái đũa xuống, không ăn 
nữa, nhìn nó: “A ha, ta tu bao nhiêu lâu rồi mà nhà ngươi còn 
gạt ta ha”... Bây giờ cái này ở đâu sinh ra? Nhắm mắt lại thở 
ra thở vào một chút xíu khoảng một phút tự nhiên nó biến mắt, 
nó trông vắng trở lại, cái tâm nó trồng trở lại. Tức là ta phải đề 
kháng nó, ta phải ngăn ngừa nó, ta phải có hành động, chứ ta 


126 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


không thể nào nói ta nhìn nó mà nó chạy đi, nó không có chạy 
đi đâu hết, nó là ta mà nó, không chạy đi đâu. Thứ đồ ngon đầy 
cảm giác dục lạc khiến ta chìm trong đó luôn cho nên ta phải 
nỗ lực. 

Giai đoạn thứ nhất chúng ta phát triển chánh niệm để ly dục 
bất thiện pháp. Giai đoạn thứ nhì, quán thân, quán thọ, quán 
tâm, quán pháp, phải thấy rất rõ như vậy. Rồi tới giai đoạn thứ 
ba là bảy bước để tới sự giác ngộ. Bảy bước rất rõ là đều phải 
nỗ lực, không thể nào coi thường được tất cả những cái gì vô 
thức. Ý niệm vô thức đều phải loại trừ, cảm giác dục lạc nó 
sinh ra thì phải tìm xem cái gì làm cho nó sinh ra. 

Bên trong phải hiểu, chứ không phải nhìn thấy bên ngoài rồi 
phán xét. Phải nỗ lực bằng trí tuệ, phân biệt, nhận xét, phải suy 
tư. Đem hết năng lực ra, năng lực phải có chứ không phải mình 
thụ động là không được. 

Năng lực của tâm, của ý chí, ý chí phải cắt bỏ những cái ràng 
buộc. Đã đi tu còn nói sư ơi mỗi tháng cho con về nhà, thăm 
nhà một ngày. Hay là đang tu nói giờ ở nhà con có việc con 
phải về. 

Muốn cắt bỏ phải có cái ý chí dũng mãnh, cương quyết. Phải 
cương quyết, mới có thể cắt bỏ được. Và khi có ý chí cương 
quyết, rồi lại liên tục theo dõi các cái cảm thọ của mình mình 
nhận diện các vật thông qua mắt tai mũi sắc thanh hương vị 
xúc pháp. Nhận biết nhận biết thì mình sẽ trở thành ra là luôn 
luôn tỉnh giác mà luôn tỉnh giác thì cái phản ứng của mình nó 
là đối ứng chứ nó không phải là phản ứng theo sự xúc cảm. 
Nếu không phản ứng theo sự xúc cảm thì nó có suy tư là có 
học hỏi, nó có kinh nghiệm, nó có trải nghiệm và nó có suy tư. 
Hai điều kiện đó nó đưa tới cái sự tĩnh lặng của Tâm, tâm được 
tính lặng trong sáng thì cái thân nó thoải mái, tại vì cái tâm do 


127 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


mắt tai mũi nó tác động lên nó tạo nên cái sự tác động có sự 
rung động. 

Tất cả những cái gì đưa qua mắt tai mũi được tạo nên stress 
căng thắng và nếu như chúng ta không Thọ nhận tức là chúng 
ta không tiếp nhận những cái sự rung động từ bên ngoài vào thì 
cái sự căng thắng nó không có, thì thân không có bệnh. Tâm 
mà an vui; thân không phải ứng với cái sự va chạm với sắc 
thanh hương vị xúc pháp bên ngoài; thì nó không tạo nên sự 
căng thăng. Lúc ấy thân hoàn toàn thong dong, nó thả lỏng, tức 
là nó không bị ảnh hưởng bởi áp lực từ bên ngoài nó không có 
bệnh. Bệnh là do cái stress, thân mà không bệnh là do không 
CÓ SfreSS. 

Khi thân được thả lỏng, tâm lại trong sáng thì đương nhiên 
nó đưa tới định. Thân và tâm nó dẫn tới định, mà định thì lúc 
bấy giờ mình lại càng trầm, không có nông nổi và nhìn thấy 
sự việc gì cũng đều trong suốt. Tại vì cái tâm được bình an rồi 
không có vướng mắc thì giúp cho con mắt mình nhìn rõ gọi là 
tuệ nhãn. 

Nhìn với trí tuệ, chứ không phải nhìn với sự cảm xúc. Nhìn với 
sự cảm xúc thì có thương ghét rồi đặt tên rồi thủ hữu. Nhìn với 
trí tuệ là nhìn khách quan nhìn vô tư, phán đoán khách quan, 
phán đoán vô tư. Và nó đưa tới tình trạng là biết rõ như vậy thì 
không có tạo nên chấp thủ vào sự hiện hữu của cái ngã; có ng- 
hĩa là không có ta, không có cái của ta. Không có của ta thì sẽ 
không bị rỗi loạn bởi các cái sự thay đôi ở bên ngoài. Cha chết 
thì đem đi chôn không có gì phải buồn, ai rồi cũng chết, tại 
sao phải khóc phải buồn? Mình hành xử theo trí tuệ, còn trách 
nhiệm bốn phận làm con lo cho cha mẹ đàng hoàng, cha mẹ 
ốm thì dẫn đi bác sĩ uống thuốc chứ không đưa cha mẹ mình đi 
gặp mây ông thầy chùa rồi cho cái bùa; không có vô minh dữ 


128 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


vậy, phải không? 

Có nhiều người nói: “Sư ơi, sư cho con cái bùa con dán lên cho 
nó hết nhức răng”. Sư nói đi kiếm nha sĩ nhồ cho rồi đi, đơn 
giản quá. Xin bùa tức là thiếu tuệ, hành xử vô minh... 

Khi cái tâm và cái thân đều được an vui thì lập tức tuệ nó phát 
sinh. Nó không an vui là tại vì nó cứ quấn quýt nơi cái tham ái, 
nơi cái cảm giác dục lạc do 6 căn 6 trần; mà 6 căn, 6 trần thì do 
chúng ta nhìn ra bên ngoài, chúng ta không nhìn vào bên trong. 
Phải nhìn vào bên trong, lúc nào cũng phải quan sát vào bên 
trong: bên trong có cái tôi không, mà cái tôi đó là do cái cảm 
giác dục lạc xây dựng, kế cả sở tri chướng, ngũ uần, tứ đại đều 
là rác hết. Bảy bước dẫn tới tỉnh giác: 

Bước thứ nhất là luôn luôn chánh niệm, bước thứ hai là luôn 
luôn phản ứng, chọn lựa tỉnh giác, đối ứng lại đều phải tỉnh giác 
và có sự chọn lựa. Trong tình huống đó, tôi phải đối ứng như 
thế. Thí dụ bây giờ con mình nó ưa cờ bạc, rồi mình thương nó 
mình nói thôi con à, con đừng chơi nữa, nhưng nó vẫn chơi. 
Minh thương nó đói, đưa đồ ăn cho nó ăn rồi chơi là làm cho 
nó hư. Phải luôn luôn cảnh giác áp dụng cho đúng. Nó phá thì 
mình phải trợn mắt lên. Năm nào ngày nào nó cũng đi trộm 
tiền của mình nó đi đánh cờ đánh bạc, thì cũng có lúc phải trợn 
mắt lên cầm cái roi hét lên vài tiếng, quất cho cho nó một roi, 
đó là sử dụng đúng hoàn cảnh đúng lúc đúng người. Cho nên 
cái cách hành xử chánh niệm là hoàn toản tỉnh giác và có sự 
chọn lựa; chọn lựa cả cường độ nữa, cao thấp tới mức nào đều 
phải chọn lựa. Thí dụ như ông xã nhậu say, về nhà, ói ra đó rồi 
mình nói: “ tối ngày đi bia ôm, ôm bà này bà kia về đây hành 
hạ tôi”, ông nghe nói vậy ống xách dép đi luôn. Cách hành xử 
đúng. là không nói gì hết, pha nước âm cho ly nước chanh ấm 
âm uống xong rồi đắp mêền cho ông ngủ; sáng cho ăn điểm tâm 


129 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


rồi mới ngồi tỉ tê: “Anh có biết không, tối hôm qua em thức suốt 
đêm, em không ngủ được sợ anh không biết có sao không?” 
Nghe như vậy còn dám uống nữa không? Minh đi uông rượu 
vui chơi mà vợ mình ngôi thức suốt đêm đó canh chừng sợ 
mình nguy hiểm, như vậy thấy xấu hồ chứ? Tức là nói đúng 
lúc đúng chỗ, thế thôi. Và nhiều khi như vậy nó có say mấy 
cũng chừa luôn. Đó là người đàn bà giỏi có trí tuệ. 

Bước thứ ba là bước phát triển cái năng lực dũng mãnh của trí 
tuệ, cương quyết làm, tôi đi tu là đi tu, không có chuyện nửaa 
đi tu mà nửa muốn ở nhà. Nói tôi đi tu nhưng mà không đi tu 
được thì sao? Có người nói với sư: “Sư ơi, con tu tàm tạm vậy 
thôi, nếu con thấy không tu được, sư cho con xả y con đi về.” 
Một tay nắm áo phật, một tay năm áo em làm sao xong. Cái 
tâm nó đã muốn đi về rồi thì trước sau nó cũng đi về thôi. Đâu 
có thê nảo tu được, cho nên mới phát triển tâm ý của mình 
dũng mãnh theo kiểu: Bạch Đức Thế Tôn con đi theo ngài, 
nhưng mục đích con muốn ăn muốn ngủ, ngài để cho con vên, 
con ăn con ngủ cái đã...; thì kiếp sau làm súc sinh làm rắn.... 
Còn nếu đã phát nguyện: Bạch Đức Thế Tôn, ngài lìa bỏ cung 
vàng điện ngọc để tìm ra sự giải thoát, con nay phát nguyện 
đi theo ngài xả thân này con không có tiếc; thì thôi, không ăn 
không sao, không ngủ không sao, đã phát nguyện xả thân rồi 
ăn ngủ thì ăn thua cái gì? Có như vậy cái tâm mới dũng mãnh. 
Mà nếu muốn có cái tâm như vậy thì phải tuyệt đối tin nơi 
Phật, không thế nào xoay chuyển được, tin 100%. Còn hỏi 
thực ta có tin Phật không? Chưa! Thích ăn thích ngủ là chưa 
tin. Mong muốn về cõi cực lạc nhưng mà niệm Phật 24 tiếng 
đồng hồ thì toàn niệm ăn, niệm ngủ, niệm cái gì, thì làm sao 
về với Phật. 

Rồi sau khi phát triển được năng lực của não, sự nhận biết, thì 


130 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


nó đưa vào cái giai đoạn thứ 4, đó là trạng thái khinh an, khinh 
an của thân và khinh an của tâm. Trước hết là khinh an của 
tâm, nó làm cho nhẹ nhàng không câu chấp, không phiền não, 
nghe không co dính mắt cái gì hết, nghe không có phiền não 
nữa. 

Sau khi cái tâm nó được khinh an mà nếu đó tiếp tục hành trì 
như vậy với cái năng lực cảnh giác chuyên cần thì nó sẽ dẫn tới 
cái tình trạnh toàn thân được khinh an, toàn thân nó không còn 
căng thắng nữa. Tức là các nguồn bên ngoài, sắc thanh hương 
vị xúc pháp va chạm nó không ảnh hưởng tới mình nữa. Đồ ăn 
ngon mình ăn vẫn biết ngon, nhưng nó không làm cho những 
cái bắp thịt của mình căng thắng, không làm cho cái não của 
mình chạy theo. 

Người ta chửi mình, mình nghe mình biết người ta chửi nhưng 
nó không làm cho cái não mình khó chịu, không làm các bắp 
thịt nó phải phản ứng, không làm cho trái tim mình đập nhanh, 
mình tu tập tới cái giai đoạn này, thì nếu về nhà tình cờ đi 
ngang ngoài đường thấy ông xã ôm một bà nào khác, thản 
nhiên như không, không có nỗi giận. Tại vì mình đã tu tập tới 
cái mức định đó rồi, cho nên ông chết thì kệ ông. 

Sau khi có cái đó, tức là thân và là tâm đều được khinh an, thân 
khỏe tâm an thì lập tức không còn bắt thiện pháp. Không còn 
bắt thiện pháp, thân khỏe tâm an thì đi vào sơ thiên, tức là cái 
tâm nó văng lặng nó hoan hỉ, lúc nào nó cũng rõ ràng, tức là 
tầng thiền thứ nhất, trông trạng thái rất là khinh an, hỷ lạc. 
Không ăn cũng vậy. có ăn cũng vậy, bị chửi cũng thế, bị khen 
cũng được, không có vội vã cái gì hết. Mắt thấy tiện việc thì 
làm, không phải làm có mục đích gì, không quan tâm. Câm. cái 
chén lên ăn thì nhìn rất rõ làm đúng pháp; cần biết cứng, mềm, 
nóng, lạnh, đắng cay, ngọt, nhận biết, nhận biết, rồi sau cái 


131 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


đó nó nảy sinh ra cái gì? “Cái nào vừa ý cái miệng mình, cái 
vị nó quen, tham phát sanh, cái nào không vừa ý thì sân phát 
sanh, nhận biết, nhận biết rồi buông bỏ, cái gì sinh thì buông 
bỏ, tham buông bỏ, các cảm giác dục lạc đều buông bỏ Khi đã 
định tầng thiền thứ nhất rồi thì rất dễ đi tới tầng thiền thứ tư... 
rất dễ. Cũng giống như người chưa làm ra được một triệu đô 
thì rất là khó, nhưng người đã làm ra được một triệu đô rồi thì 
nó làm ra 10 triệu đô hay 100 triệu đô cũng rất là dễ. 

Tiến trình nó rất là nhanh. 

Khi quý vị chưa vào được sơ thiền rất là khó tại vì thân còn bị 
căng thắng, tâm còn bị rối ren, nơi mắt nơi tai nơi mũi không 
quản lý được. Không có chánh niệm, một khi đã có chánh 
niệm rồi lại đáp ứng theo tỉnh giác, tăng cường năng lực của 
não, lúc nào cũng phải đũng mãnh cương quyết, ta không đầu 
hàng nó. Hễ thấy hơi đau lưng rồi bỏ không ngồi thiền, đi chơi, 
hoặc là sáng nói 3 giờ 30 ở trên chánh điện, 4 giờ mới có mặt... 
là phóng dật, mà phóng dật tức là mở cửa địa ngục là rớt hết. 
“Phóng đật là xong rồi” 

Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật nói phóng dật là hư, phóng 
dật là thất bại. Phóng dật là sân khởi ngay tham ái. Thế thì tiến 
trình của nó 7 bước là như vây, bây giờ sư phân tích cho quý 
vị từng bước một. 

Luôn luôn tỉnh giác, cảnh giác đề loại trừ tất cả những phản 
ứng xúc cảm vô thức. Những cái gì phản ứng xúc cảm vô 
thức loại trừ và phát triển những cái kinh nghiệm, đối ứng với 
những kinh nghiệm có ý thức, tức là suy tư chọn lọc, cái nào 
suy tư bất thiện pháp, cái nào bất thiện suy tư bỏ đi... Thí dụ 
như mình nghĩ xấu về người khác thôi, đó là bất thiện pháp, bỏ 
đi. Tức là chọn lọc, không có suy tư như vậy nữa... Tu là cái 
gì? Tu là phát triển từ phàm thành thánh, mà phàm ở chỗ nào? 


132 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


Thánh ở chỗ nào? Nó ở trong chúng ta thôi. Khi nào quý vị vứt 
cái phàm đi thì nó lòi cái thánh ra chứ có gì đâu. Đâu phải gì 
khó khăn như phải làm ra thứ gì, như là làm bánh hay là nấu 
cơm; mà đây là vứt đi màVút cái đã có, tức là cái tham, cái sân 
vứt đi thì nó thành thánh chứ có gì đâu, vứt được không? 

Khó quá, khó quá phải không? Cái gì cũng ghiền hết, nghiện 
luôn chứ không phải ghiền. Đấy, thế thì cái bước đầu luôn luôn 
không ngừng nghỉ tỉnh giác, loại trừ tất cả cái phản ứng xúc 
cảm vô thức và cố găng phát triển cái suy tư có trải nghiệm và 
có ý thức. Kết quả của cái Sati, tức là cái chánh niệm đó là: 

-Thứ nhất là không có dính mắc nữa 

-Thứ nhì là không tham gian cái gì hết 

-Thứ ba là chấm dứt tất cả những cái pháp bất thiện. Kể cả 
pháp thiện nó cũng không muốn làm nữa, tại vì đều tạo nên sự 
rung động. 

- Và cái thứ tư hết sức là quan trọng tức là nó hủy bỏ cái khái 
niệm về ngã, không còn ngã nữa, không còn cao thấp, không 
còn tự tôn tự ti không còn so sánh với ai 
hết. Tôi biết tôi chứ tôi không dở hơn người khác cũng không 
giỏi hơn người khác. 

Xin nói cái ví dụ, buổi sáng nay, sáng nào cũng vậy, 7 giờ 30 
có cái lớp học tiếng anh, nếu mình lên cái lớp này mà mình dạy 
tiếng Anh lập tức trong đầu mình có cái tư tưởng liền: “tôi biết 
nhiều tiếng anh hơn các vị”. Thế là rớt rồi, ngã pháp sinh ngay 
lập tức. Một chút xíu đó thôi, là rớt rồi. Ngã phát sinh, đi tu để 
làm gì? Đi tu đem rác vào trong tâm à? Những cái mình đã biết 
toàn là rác mà. Nó có đưa tới giải thoát không? Mục đích của 
người đi tu là giải thoát, mà nếu mình chấp thủ vào những cái 
tư tưởng mình đang có nói rằng nó đúng tức là mình đã ngã rồi. 
Như vậy đâu có giải thoát, cho nên phải bỏ những cái pháp bất 


133 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


thiện và phát triển những cái pháp thiện nên chánh niệm rất 
cần. 

Bước thứ nhì trong những cái suy tư đều phải chọn lựa có tỉnh 
giác để làm gì, quan sát nó, coi tại sao nó tạo nên những cảm 
giác dục lạc. Nó là cái gì? Nguyên do tại sao? 

Luôn luôn theo dõi và xét nghiệm lại tại sao mình lại phiên 
dịch đối tượng hiện tượng sự vật theo cái kiểu đó, móm méo, 
không khách quan. Theo chủ kiến theo định kiến của mình, 
tại sao mình lại suy tư như vậy? Tới giai đoạn phát triển cái ý 
thức cái tâm phát triển cái ý chí và áp dụng nó vào trong cái 
việc hành trì. 

Phải tăng cường năng lực, phải tập trung tập trung tập trung 
khi có sự phóng dật và nhận biết đó là sự phóng dật không thể 
nảo chấp nhận được. Mà muốn như vậy, thứ nhất phải ngưng 
tất cả những cái phản ứng vô thức theo cảm xúc nhận biết nó 
phải ngưng chứ không phải nhận biết là nhận biết. Để nó cũng 
chạy vào trong cái thức cũng như không. Ví dụ, có ai nói với 
mình: bà tối ngày cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tham sân 
s¡ còn y nguyên, lập tức mình muốn phản ứng liền, tôi niệm 
mắc mớ gì ông, tôi niệm mắc mớ gì bà. Mình phản ứng lại theo 
cảm xúc mà vô thức như vậy tức mình đã tạo nghiệp, nó đi 
vào cái thức, mà một khi nó đã đi vào cái thức thì khó mà dọn 
đẹp sạch sẽ lắămCho nên, người tu không có phản ứng như vậy, 
luôn luôn phát triển ý thức biết nhân quả và mình đối ứng mình 
phát triển cái sự đối ứng có ý thức. Ví dụ người ta mắng chửi 
mình mình cười thôi, nêu mình thọ nhận thì mình có phản ứng 
tạo nên những cảm giác khó chịu trong người và nó tạo nên sự 
căng thăng stress ở trong cơ thể chăng ít lợi gì cả. Trạng thái 
bình an của Tâm là khi mình tới giai đoạn này thì mình chỉ có 
nhìn về bên trong, chú tâm bên trong. Chìm sâu bên trong sát 


134 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


cánh với đối tượng bên trong. Như vậy, nó tạo nên trạng thái 
của tâm yên lặng và trong sáng. Yên lặng là không sống động, 
trong sáng là trong suốt không bị che mờ. Che mờ ở đây là 
tham sân si. Động do đâu, động do sáu căn, sáu trần, cảm giác 
dục lạc khấy động, từ nội tâm của mình, nó không phải từ bên 
ngoài. 

Toàn thân thả lòng được yên vui, cả những bắp thịt trên mặt 
trên tai trên mũi được thả lỏng. Nó không có căng thăng, mà 
nếu nó không căng thăng tức là nó không có sử dụng năng 
lượng tạo nên những phản ứng bất bình thường. Ngược lại, nó 
tạo nên biểu hiện của mình rất là hài hòa. Thí dụ, như người ta 
chê tối ngày niệm nam mô a di đà phật, bà đi tu thiền làm cái 
gì, mình cười thôi. Hoặc trả lời tôi tu hai cái thì càng tốt thôi 
chứ có sao đâu, tức là tâm mình vẫn an vui, biểu hiện qua các 
hành động hài hoà. Khi toàn thân không căng thắng thì mới 
làm thế được. Còn toàn thân chưa vào trạng thái hoàn toàn thả 
lỏng, không bị ảnh hưởng đến các yếu tô ngoại, thì lúc nào 
cũng phản ứng. Thấy cái bữa ăn mà nghe tiếng chuông là nó 
muôn chạy xuông rôi, cái chân nó muôn bước rôi... nghe tiếng 
chuông là cái chân muốn bước xuống rồi. Rồi khi Hữài xuống 
bàn, thấy cái đĩa nào ngon nhất là con mắt nó nhìn trước, là 
con mắt nó ăn rồi. 

Và đây là trạng thái “Định” của tâm, là sơ thiền. “Định” của 
tâm thì nó không có quan hệ, không có dính mắc với các đối 
tượng bên ngoài: âm thanh, ánh sáng... và nó cắt bỏ, nêu nó có 
dính là nó cắt, nếu cắt chưa được thì nó chấm dứt luôn. Và nhờ 
như vậy nó không có thiết lập cái khái niệm về “Ngã”. 

Không dính mặc cái gì bên ngoài, thì trong nó chăng có gì cả. 
Xét cho kĩ, nó không có cái gì hết. Ngũ uẫn cũng không, Tứ 
đại cũng không. 


135 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


cánh với đối tượng bên trong. Như vậy, nó tạo nên trạng thái 
của tâm yên lặng và trong sáng. Yên lặng là không sông động, 
trong sáng là trong suốt không bị che mờ. Che mờ ở đây là 
tham sân si. Động do đâu, động do sáu căn, sáu trần, cảm giác 
dục lạc khấy động, từ nội tâm của mình, nó không phải từ bên 
ngoài. 

Toàn thân thả lòng được yên vui, cả những bắp thịt trên mặt 
trên tai trên mũi được thả lỏng. Nó không có căng thăng, mà 
nếu nó không căng thăng tức là nó không có sử dụng năng 
lượng tạo nên những phản ứng bắt bình thường. Ngược lại, nó 
tạo nên biểu hiện của mình rất là hài hòa. Thí dụ, như người ta 
chê tối ngày niệm nam mô a di đà phật, bà đi tu thiền làm cái 
gì, mình cười thôi. Hoặc trả lời tôi tu hai cái thì càng tốt thôi 
chứ có sao đâu, tức là tâm mình vẫn an vui, biểu hiện qua các 
hành động hài hoà. Khi toàn thân không căng thắng thì mới 
làm thế được. Còn toàn thân chưa vào trạng thái hoản toàn thả 
lỏng, không bị ảnh hưởng đến các yếu tố ngoại, thì lúc nào 
cũng phản ứng. Thấy cái bữa ăn mà nghe tiếng chuông là nó 
muôn chạy xuông rôi, cái chân nó muôn bước rôi... nghe tiếng 
chuông là cái chân muốn bước xuống rồi. Rồi khi ngồi xuống 
bàn, thây cái đĩ: ĩa nào ngon nhất là con mắt nó nhìn trước, là 
con mắt nó ăn rồi. 

Và đây là trạng thái “Định” của tâm, là sơ thiền. “Định” của 
tâm thì nó không có quan hệ, không có dính mắc với các đối 
tượng bên ngoài: âm thanh, ánh sáng... và nó cắt bỏ, nếu nó có 
dính là nó cắt, nếu cắt chưa được thì nó chấm dứt luôn. Và nhờ 
như vậy nó không có thiết lập cái khái niệm về “Ngã”. 

Không dính mặc cái gì bên ngoài, thì trong nó chăng có gì cả. 
Xét cho kĩ, nó không có cái gì hết. Ngũ uẫn cũng không, Tứ 
đại cũng không. 


136 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


Khi không có g1aO tiếp bên ngoài rồi, bên trong văng lặng, tâm 
ÿnE sảng, thì thây nó trống T HE; Trồng rông thì... chăng có 
cái “ngã” nào hết. Chăng có cái “ngã” nào hết ở đây, không có 
nghĩa là “tôi không là cái gì cả, tôi là trống không”. Mà thật 
sự ra, bản chất của nó, là không có “thành tựu”.Cái “Ngã” nó 
không có thành tựu được, nó không có kết cấu được. Tại vì 
ngay trong tâm mình đã không có “thủ đắc” một cái gì, “đất 
nước gió lửa” cũng không, “thọ tưởng hình thức” cũng không; 
thì “ngã” chỗ nào sinh. “Ngã” phải có “tứ đại, ngũ uấn”, mà 
bây giờ mình đã trong sáng mình biết “ngũ uân” là giả, “tứ 
đại” là giả, mình đã buông hết rồi. Thâm tâm đều được an vui 
rồi, thì “ngã” chỗ nào phát sinh? Tự nhiên “ngã” biến mắt. 
Khi đi tới “tứ thiền” thì thấy, nghe...lúc nào cũng chỉ bên trong. 
Các vị đã tu thiên rồi người ta không muốn nhìn bên ngoài. Ai 
làm gì làm, sắc thanh hương vị xúc pháp đều không muốn nhìn, 
không muốn nghe; lúc nào cũng muốn nhìn bên trong. Nhìn 
cái ly, lập tức nó coi cái ly này có trong “tâm” mình không, 
chứ không nhìn cái ly bên ngoài. Họ khám sát, xem xét, cảnh 
giác... cái ly ở bên trong tâm. Nhìn một người đàn ông, lập tức 
nó quan sát ở trong tâm nó... cái người đàn ông đó... ở trong 
tâm, chứ không phải người đàn ông bên ngoài. 

Các hiện tượng xảy ra dao động ở bên ngoài, người khi đã vào 
“sơ thiền”, “nhị thiền”, “tam thiền”, “tứ thiền”... đều quan sắt 
bên trong hết. Và nhờ đó, nó không bị ảnh hưởng bởi các sự 
rung động ở bên trong và bên ngoài; nội ngoại đều không bị 
ảnh hưởng. Ngoài thì âm thanh, ánh sáng. Trong thì cái “thức” 
nó trồi lên trồi xuống, nó cũng không bị ảnh hưởng. Nó biết đó 
là giả cả, đó là “giả tướng”, “chiêm bao giả tướng”; cho nên 
cuối củng thì nó chỉ nhìn và biết, hông có dính mắc tới các cái 
cảm Xúc vô thức. Nhờ như vậy, 7 bước này sẽ dẫn tới trải 


137 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


nghiệm, sự suy tư có trải nghiệm, biết rất rõ bằng thực tế chứ 
không có lý thuyết. Không có nói “tôi biết? bằng chữ nghĩa 
nữa, mà “biết” đây bằng trải nghiệm tay sờ nắm đàng hoàng. 
Xây dựng, kiên cố, luôn luôn có sự biết. Và cuối cùng, thì kết 
quả của nó là gì: chăng dính mắc gì cả. Xả! 

Mà mình đã thức tỉnh khỏi chiêm bao rồi. Có khi nào quý vị 
thức tỉnh rồi mà quý vị còn mong chiêm bao trở lại không? 
Có khi có chứ phải không? Giấc mơ đẹp quá mà phải không? 
Giấc mơ quá đẹp mà bây giờ nó bỏ đâu có được. 

Chúng ta đang chiêm bao đây, cho nên chúng ta bỏ những thứ 
chúng ta có không được, toàn là chiêm bao hết đó chứ. Nhưng 
mà chúng ta thích lắm, nào chồng nảo vợ, nào con, nào nhà, 
nào cửa, nào xe, nào cộ, nào quyên, nào chức, nào tiền... Sướng 
quá mà. Mà toàn là chiêm bao không đó chứ. Hãy thức tỉnh đi. 
Chấm dút. 

Nó rất đơn giản vậy thôi. 

Vậy thì cái kết quả của 7 bước thiền Vipassana để làm cái gì? 
Để xả. 

Xả sự nhận biết, xả sự chấp thủ, nhất là chấp thủ vào ngũ uấn, 
chấp cái “ngã” Xả. 

Xả đây không có nghĩa là văn tự mà xả bằng trải nghiệm. Có 
nhiều TPƯỜI nÓI: SƯ ƠI, con để dành cái nhà, của con đó, mai 
mốt sư không có ở đây nữa con về nhà con ở Xả cái gì nỗi? 
Kỳ rồi sư đi Mỹ, 13 người Mỹ ở đó xin xuất gia. Sư bảo: mấy 
ông muốn máy ông xả thử coi, đem về bán nhà bán cửa đi, cho 
vợ cho con, cho từ thiện hết đi. Đi tu theo phật là tay không. 
Nếu ông làm được thì ông hãng đi tu.”. 6 đứa làm được, 7 đứa 
nó nói: “để con về con sắp xếp, con chưa làm được liền.” 

Còn có con đường thoái lui, thì sẽ không có con đường tới. 
Còn có con đường trần gian, thì sẽ không có con đường đi Niết 


138 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


bản. Một mắt nhìn thấy phật, một mắt nhìn thấy em. Dẹp! 
Không có cách gì mà hai con mắt nó đối chọi nhau. Phải xả 
hết như Phật, cung vàng điện ngọc bỏ hết. Bây giờ mình đi tu 
mà mình còn tính nước thoái lui. Mà thoái lui thì làm sao tới 
được, cho nên không phát triển được cái năng lực của não. Cái 
ý chí đũng mãnh không có. Tại vì tôi còn đường thoái lui. Rồi 
đi nhập thất, lại nói: “Ôi sư ơi, con sẵn sảng đi nhập thất, cho 
con mỗi ngày một ly bột”. 

Tức là còn lo cái thân, thì làm sao mà trải nghiệm được những 
cái cao quý. Không xả nổi cái ly bột mà. 

Lại nói giới luật. Giới thì phải giữ cho nghiêm, mắt tai mũi đều 
giữ. Luật, 3 giờ rưỡi sáng có mặt Thiền viện, ngồi thiền. 4 giờ 
thấy lót tót lên, thế cũng như không. 

Cái năng lực của não không có, thì cũng như chăng có làm cái 
gì hết, chơi vui vậy thôi. Giống như cầm micro hát chơi chứ 
không phải thật sự là tu. Tu là phải xả, xả luôn cái ngã, xả luôn 
cái sự tham muốn ăn, tham muốn ngủ thì tuệ mới phát sinh. 
Tuệ phát sinh ở cái chỗ nào? Ở cái chỗ không còn dính mắc 
nữa thì tự nhiên tuệ nó trong sáng. Còn giờ còn dính mắc thì 
nó che. 

Ngài Triệu Châu có cái công án. Một vị tăng lại hỏi: “Bạch Tổ, 
con chó có phật tánh không?” Ngài nói: “không”. Ông kia cãi, 
bảo là Đức Phật nói: “chúng sinh đều có phật tánh, hà cớ gì 
ngài nói sai”. Tổ Triệu Châu mới nói: “Người không hiểu ý ta, 
con chó nó có phật tánh nhưng nó bị nghiệp thức che mờ, cho 
nên nó không thấy. Có mà không thấy cũng như không” Chúng 
sinh đều có phật tánh nhưng bị mê mờ nơi cảm giác dục lạc 
cho nên không thấy cái phật tánh của mình. Bo bo giữ, ăn và 
ngủ đề phụng sự cho cái thân. Thân gồm có cái gì? Tứ đại ngũ 
uân, mà nói theo ngôn ngữ bình dân là cái gì? Cái thùng phân 


139 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


di động biết đi. Cái thùng phân biết đi mà mình lệ thuộc nó thì 
làm sao mà giải thoát. 

Đó là chưa nói còn có nhiều người lên còn cự với sư: “Nói nhỏ 
với sư thôi, sư cứ căn nhăn hoài, người ta là cái thùng phân biết 
đi, con biết rồi. Mà thú thiệt với sư, tối mà con ngủ mà không 
có cái thùng phân thứ nhì nằm kế con là con ngủ không được” 
Tại sao mình có một cái thùng phân rồi mà mình còn muốn cái 
thùng phân thứ nhì năm kế bên mình mình mới ngủ được? Cái 
đó là cái gì? Minh hay vô minh. 

Đây, tự mình biết chứ. Kiếp này vợ vợ chồng chồng. Kiếp sau 
mẹ mẹ con con. 

Kiếp này làm người, kiếp sau chưa chắc đã có hai chân. Đó là 
bốn chân, tám chân. Có cái gì bảo đảm được? 

Chúng sinh đi theo nghiệp, mà nghiệp nó là gì? Là minh với 
vô minh. Thế thôi. Hễ minh thì đi ra khỏi. Vô minh thì tiếp tục 
chơi nữa. Đây là cuộc cờ bạc, có vô thì có ra. Nhưng mà vô rồi 
không chịu ra. Tại vì say đắm nơi các cảm giác dục lạc. Tụng 
kinh mà thấy nó hoan hỉ quá, cũng là say đắm trong cảm giác 
dục lạc đấy. 

Tụng kinh là được chút phước, chứ không có giải thoát. Nếu 
tụng kinh giải thoát hồi xưa các thánh tăng tụng kinh giải thoát 
rồi thì cần gì phải ngôi thiền. Phải hiểu rất rõ vậy. Tất cả các 
cảm giác dục lạc trong các hành trì, đều dẫn tới đắm chìm dính 
mắc. Và cuối cùng phải xả, mà muốn xả được phải có tuệ giác 
trong sáng. Ý chí vững mãnh. Thế thôi. 


140 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


DUYÊN KHỎI - LỐI THOÁT RA KHỎI 
VÒNG SINH TỦ LUẬN HỒI 


Chúng ta sẽ thử nhìn xem vòng Thập nhị nhân duyên là cái gì? 
Không nói đâu xa, trong thời cận đại, chúng ta xem xét cái bài 
học của ngài Mogok. Ngài đã chứng A-la-hán bằng cách thực 
hiện cái Thập nhị nhân duyên này. 

Ở trung tâm điểm của cái Thập nhị nhân duyên quý vị thấy vô 
minh và tham ái. Tham ái thật sự ra là khát ái cảm giác dục 
lạc. Thương hay ghét đều giống nhau. Vô minh là không biết 
hoặc là không đủ thông tin hoặc là cố chấp không chấp nhận 
sự thật. Và những cái đó nó ở trong tiềm thức từ lúc vô thủy. 
Nó đưa tới cái con người ta. Vìì vô minh vì tham ái cho nên 
có cái Tâm hành, Thân hành, Ý hành sai. Thân hành, Ý hành 
sai cho nên Tâm hành là không được trong sáng. Tại sao Tâm 
hành không được trong sáng? Tại vì nó bị ô nhiễm bởi các sự 
rung động nội và ngoại. 

Khi cái tâm nó không được biết rõ, nó phản ứng một cách vô 
thức. Cái thân cũng thế, hai yếu tố đó nó tạo nên một sản phẩm 
mà người ta gọi là hương ấm hay là thói quen, tạp khí. Thói 
quen tạp khí là cái biết của quá khứ... Và khi nó nằm ở chỗ này 
tức là cái hành, Tâm hành, thì nó chuyên hoá vào cái Thức. 
Bởi vì thế nên khi các bạn mới sinh ra, các bạn đã khác biệt 
hơn tất cả mọi người và không có giống ai hết. Cái Thức này 
nó tạo nên một cái đặc thù của bạn. Và khi đặc thù như vậy là 
hành xử khác biệt, suy nghĩ khác biệt cho nên tạo nên Danh và 


141 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


Sắc. Sắc là hành động. Mà Danh là suy tư. Chăng có gì hết. 
Đừng nói Tâm với Thân gì mắc công, rườm rà lắm. Hành động 
thì là Sắc, Sắc pháp. suy tư, suy nghĩ là Tâm, là Danh. Ngay cả 
khi các bạn thở ra, thở vào, các bạn cũng mang theo cái Danh 
Sắc ở trong cái hơi thở. Cái hành động thở là Sắc. Nhưng mà 
cái sự nhận biết của hơi thở đó là Tâm. Thở ra, biết thở ra. Thở 
vào, biết thở vào thì đó là Tâm còn nếu không biết thì Tâm 
không có, chỉ có Sắc pháp thôi. 

Ngài Mogok cũng như các vị Thánh tăng khác đều đồng một 
cái quan điểm. Hễ có Xúc thì phải có Thọ. Mắt nhìn đều có 
rung động. Nhưng mà khi có Thọ nó chuyền sang tham ái rất 
nhanh. Nếu tu tập, chúng ta cắt cái chỗ tham ái đi, tức là thọ 
mà không Ái thì sẽ chấm dứt sinh tử, đi ra khỏi cái vòng này. 
Đây chỉ là một cái cách giải quyết thôi, chứ không phải là tất 
cả đều giải quyết như thế. 

Ở trong kinh sách đã nói rất rõ, rất nhiều trường hợp đệ tử của 
Đức Thế Tôn, các ngài chứng Đắc A-la-hán cũng chăng có đi 
qua hết 12 cái nhân duyên này đâu, cũng chăng cần phá cái 
Thọ với Ái. 

Đức Phật dạy cho một vị, giao cho cây chổi thì quét đi. Và cứ 
quét thôi. Ông cũng chăng biết gì là Thọ, cái gì là Xúc. Phật 
nói cái gì thì làm cái đó. Tắt cả những vị đó đều có cái lòng tin 
tuyệt đối, niềm tin bất động nơi Phật. Cho nên khi Phật nói thì 
cứ thế làm. Và vì làm như thế cho nên chứng A-la-hán. Cho 
nên đó cũng là một trong những yếu tô để chúng ta tự xét lại 
cái hành trình tu tập của chúng ta. 

Trong trường hợp này ngài Mogok đã chứng đắc A-la-hán bởi 
vì ngài đã phá vỡ cái mối liên quan giữa cảm Thọ và tham ái. 
Khi các bạn có cái giấc mơ đã tham ái tác động lên giấc mơ. 
Giấc mơ có tôi đây, có ta đây, có sự hiện hữu đây. Chỉ là giấc 


142 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


mơ, nhưng mà ao ước có sự hiện hữu, ưa thích có sự hiện hữu 
thì lập tức làm nô lệ cho già, bệnh, chết. Và khi chết vẫn còn ao 
ước có cái thân đề mà thở, để mà cảm xúc, để mà tham ái, cho 
nên tiếp tục tái sanh. Đó là một cái vòng tròn rất là đơn giản, 
chăng có gì rắc rối hết. 

Nếu các bạn có cái khát Ái muốn quay trở lại đây thì các bạn 
sẽ quay lại. Nếu các bạn không có, cạn rồi, không còn khát Ái 
nữa thì sẽ không còn quay lại. 

Có người Bà-la-môn lại hỏi Đức Phật: “Khi Như Lai từ đâu 
đến? Và khi Như Lai chết thì Như Lai đi về đâu? Vẫn còn hay 
là vừa còn vừa mất? Hay là không còn cũng không mất? Nó là 
trạng thái gì?” Đức Phật nói: “Ngu vừa vừa thôi, không có cái 
chuyện đó, ngu vừa vừa thôi.” 

Tự xét với mình, tự khảo cứu với mình trong suốt mấy chục 
năm, kề cả những năm mình tu hành, mình ngu tới cỡ mức nào 
thì cuối cùng bài học ngày hôm nay rồi sẽ là cái nắc thang, cái 
bài khảo sát để cho quý vị tự đo lại xem là mình ngu cỡ nào, 
mình thực hành cỡ nào. 

Tất cả 12 cái nhân duyên này chẳng qua chỉ là cái biểu tượng 
của luật nhân quả. Hễ có nhân là có quả. Không nhân, không 
quả. Rất đơn giản. Chẳng có cái gì mới lạ hết. Chúng ta thấy 
ở đây này, có vô minh, mà vô minh tác động lên cái Xúc. Xúc 
luôn luôn có. Mắt, tai, mũi luôn luôn va chạm với cảnh trần. 
Nó chỉ khác ở cái chỗ là, khi Xúc như vậy, các bạn có minh 
hay vô minh trong cái Xúc đó thôi. 

Nếu không huân tập, các bạn gọi là vô thức. Cảm thọ vô thức 
thì nó sẽ tới không phân biệt. Nó ưa thích mà cũng không biết 
tại sao ưa thích. Nó ưa thích theo cảm giác. Mà hễ có cảm giác 
thì tất cả đều là dục lạc. 

Như vậy thì ngay lập tức các bạn biểu hiện trong tâm và trong 


143 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


thân có sự hiện hữu. Mà có sự hiện hữu của tôi, của ngã và cứ 
thế dính mắc là ta có sự hiện hữu và có cảnh giới ta đang sống. 
Khi các bạn có cái Tuệ trong sự lựa chọn các nguồn thông tin 
và Tuệ nơi sự tu tập thì ngay cả như cái Xúc các bạn cũng có 
thể chọn lựa cái Xúc. 

Đức Phật dạy rất rõ: “Tránh xa người bắt thiện, tránh xa các 
nguồn bắt thiện, tránh xa kẻ ác, tránh xa môi trường xấu. Luôn 
thân cận bậc thiện trí, luôn thân cận các bạn hiền cũng chí 
hướng tu học”. 

Khi có trí tuệ chúng ta sẽ như lý tác ý, Xúc đúng Pháp. Khi các 
bạn đối ứng lại bằng cái Tuệ giác, thì các bạn không lệ thuộc 
nơi những cảm giác thương hay ghét: cảm giác dục lạc. Điều 
đó có lợi cho các bạn. Các bạn không bị thâm nhập, không bị 
đem củi vào trong tâm đề lửa cháy tiếp thì thoát ra khỏi cái 
vòng sinh tử. Và theo ý của mình, muốn ra thì ra, không ra thì 
thôi. 

Đó là lý do tại sao Đức Phật nói: “Như Lai không có đi đâu 
hết”. Đức Phật nói rất rõ: “Khi điều kiện nhân duyên không có 
đủ, thuận lợi thì Như Lai không có hiện ra. Mà khi điều kiện 
nhân duyên có, thuận lợi thì Như Lai hiện ra.” 

Nó cũng giống như là bóng tối và ánh sáng. Khi các bạn bật cái 
đèn lên, thì bóng tối không thấy nữa nhưng mà ánh sáng vẫn 
nằm đó chờ. Chỉ cần bạn tắt đèn đi, lập tức có bóng tối liền. Sự 
hiện hữu minh và vô minh cũng giống như thế. Nó là một. Khi 
có Tuệ giác thì không còn vô minh với minh nữa. 

Không còn phân biệt nữa. Sinh và tử đều như vậy. Thí dụ đèn 
và bóng tối cũng như sinh với tử. Khi mở đèn lên, sẽ thấy mọi 
việc, thấy cảnh giới, đó là sinh. Tắt đèn rồi, bóng tối phủ đây, 
không thấy cảnh giới gì nữa, không thấy mình nữa thì là tử. 
Khi các bạn tắt đèn Tuệ, tức là chết rồi, thì đâu còn thấy cảnh 


144 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


gIỚI hiện tại mình đang sống, mở mắt ra thì mới thây chớ. 
Giống như vậy thôi, tức là chết và sông giống như tắt đèn, mở 
đèn lên thì thấy cảnh BIỚI. Tôi đang sống đây, mà tắt đèn đi rồi, 
thì chẳng còn cái gì hết. Thân cũng không còn. Cha mẹ cũng 
không còn. Không còn cái gì hết. Quý vị tưởng còn hay sao, 
thử chết đi rồi biết. 

Đức Phật nói: không có một cái định nghĩa nào phù hợp cho 
sự chết của Như Lai, không phải chết rồi còn hay là chết rồi 
không còn, hay là chết vừa còn vừa không còn. Đức Phật nói 
tất cả điều đó lý luận đều vô nghĩa, tại vì đủ duyên thì Như Lai 
hiện ra; không đủ duyên thì Như Lai không hiện ra. Giống như 
ánh sáng với bóng tối thôi. 

Nguyên tắc của nó là liên kết với nhau, lệ thuộc với nhau đều 
phải chịu sự tương tác với nhau. Hễ cái này sinh thì cái kia 
sanh, cái này diệt, thì cái kia diệt. Đó là nguyên tắc rất là đơn 
giản không có gì khó hiểu hết. 

Điều quan trọng trong Thập Nhị nhân duyên là luôn luôn có 
cái hệ thống, quy luật của nó. Và nó có hệ thống điều khiển 
cái quy luật đó, cái hệ thống đó. Nó đều có tương tác như thế 
nảo thì nó sinh ra như thế nào. Giống như vô minh và tham 
ái thì sinh ra Hành. Nó có nguyên tắc và nó có hệ thống điều 
khiến giống như chính quyền. Nó có Bộ trưởng, Thủ tướng các 
thứ nó đều điều khiển. Cơ thể mình cũng vậy. Nó có một cái 
hệ thống, một cái nguyên tắc, một cái luật của nó và nó có hệ 
thống điều khiến, hệ thống hành chính điều khiển. Lúc nào ăn, 
ăn như thế nào. Lúc nào ngủ, ngủ như thế nào. Kế cả những 
cái nhu cầu muốn đi toilet, nó cũng có điều khiển. Nó có quy 
luật của nó. 

Những người chơi cái trò chơi này, nếu là người chơi bình 
thường, sẽ chịu lệ thuộc cái quy luật đó. Nhưng nếu những 


145 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


người chơi một cách tinh xảo, thiệt xảo, nó phá cái quy luật 
này. Luật là luật, hệ thống điều khiển là hệ thống điều khiến, 
nhưng tay chơi thiện xảo vẫn phá luật được. Thí dụ, tôi không 
ăn thì sao. Quy luật là tôi phải ăn mà tôi không ăn thì sẽ ra sao. 
Không sao hết. Tôi không ngủ thì sao. Không sao hết. Rồi bây 
giờ tôi có nhu cầu phải đi toilet nhưng mà nếu tôi giỏi, tay chơi 
giỏi, tôi có thê điều hành cái thân của tôi. Và tôi tạm thời, giữ 
nó lại một tiếng, hai tiếng không sao hết. Tôi không có tẻ ra 
trên xe, không có tè ra giữa đường. Nếu tôi là người thiện xảo, 
tôi không cần phải tè ra xe. Đi trên xe, ông tài xế không ngừng 
lại mà cứ chạy hoài, mình đâu có tẻ ra xe nếu mình là giỏi, biết 
kiểm soát cơ thể. 

Nếu các bạn là người thực hành thiền Tuệ, các bạn có thê phá 
được cái quy luật của nó, phá được cái hệ thống điều khiển của 
nó. Cho nên cái luật đó đều được cầu tạo và được tái cấu tạo. 
Các cái luật đều do duyên cho nên nó sẽ sinh ra và nó tái sinh 
ra, tự nó, hoặc tự mình điều khiến, thay đổi cái luật. Đừng tin 
rằng chỉ có một con đường để tôi đi, tôi già rồi, tôi không tu 
được. Hãy quên tư tưởng đó đi. Tư tưởng đó là thiên cận. Nói 
rằng tôi già rồi, tôi con cái đây đàn, rồi tôi có cảm xúc, rồi bây 
gIỜ tôi tu trễ quá, năm nay 50-60 tuổi tôi mới đi tu, tôi tu không 
nÔI. Hãy quên cái khái niệm vô minh đó đi. Mọi quy luật đều 
có thê thay đổi. Mọi quy luật đều có do duyên sinh ra, phải 
hiểu như vậy để chúng ta huân tu chúng ta phá quy luật này. 
Điều quan trọng thứ nhì là các nguyên tắc đều có dính mắc tới 
nhau. Thí dụ như vô minh sẽ hướng dẫn cho các bạn xúc như 
thế nảo. 

Nếu như các bạn vô minh, không cần tham ái chỉ cần vô minh 
thôi thì các bạn có ưa thích xúc chạm mắt tay mũi tới những 
cái nguôn thông tin bắt thiện. Thí dụ như xem phim ảnh, chơi 


146 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


game, tất cả đó đều ảnh hưởng lên não và cuối cùng những cái 
đó biến bạn thành ra một con người nửa người nửa ngợm nửa 
đười ươi. 

Mười hai cái này là biểu tượng mà Đức Phật mượn để nói là 
danh chế định. Đây là những cái khái niệm để Đức Phật cho 
chúng ta biết tại sao chúng ta có mặt và bằng cách nào chúng 
ta phá cái vòng sinh tử. Chớ không phải đây là quy luật mà 
Đức Phật đặt ra và không thay đổi được. 

Tất cả những Tuệ giác khi các bạn nhận thức rõ ràng qua xúc 
chạm nơi mắt, nơi tay, nơi mũi đều được chuyên vào trong cái 
Thức và làm giàu cho cái Thức. Và cuối cùng các bạn có đầy 
Tuệ giác ở trong cái Thức,hành xử với Tuệ giác. Thiền nó có 
lợi như vậy. 

Mọi yếu tô đều có thông tin, giao dịch, chuyên nhượng tới cái 
thông tin khác. Thí dụ như cái khổ, đau đớn nó sẽ được chuyền 
nhượng thành ra ý thức, nhận biết đó là đau khổ, nhận biết sự 
sân hận. Và cái đó là cái thức, không còn là cái khô nữa, không 
còn là cảm thọ nữa. Cho nên, nó đều có chuyên nhượng được 
và đều có tương tác. Khi các bạn đau thì lập tức cái Thức đó 
gọi ta liền. Đó là cái đau, đó là cái sân. 

Đức Phật đã nói rất rõ trong Thập nhị nhân duyên: vì vô minh 
sinh Hành, Hành sinh Thức và cuối cùng sinh tử ưu bi khổ não. 
Nhưng Ngài cũng quán trở lại, Ngài nói sinh Tử ưu bi khổ não 
vì Hữu, vì Thủ, vì tham ái, vì vô minh. Cuối cùng là tới vô 
minh, khi chấm dứt vô minh thì chấm dứt sinh tử luân hồi. Rất 
đơn giản vậy thôi. Thật sự cái vòng nó xoay hai chiều. Xoay 
xuôi, xoay ngược. Tức là nó chuyên đổi được. Xoay ngược lại 
được. Từ xưa tới giờ nếu các bạn tham ái thì bây giờ các bạn 
biết tham ái cái øì và xoay ngược lại thì có trí tuệ. Khi các bạn 
tu tập một cách nô lực, tự mình có nỗ lực và kỉ luật thì các bạn 


147 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


vặn ngược cái đồng hồ nó lại. Tất cả những gì từ nơi cảm xúc 
đều được chuyển đổi thành trí tuệ. Thay vì những cảm xúc 
chuyền đổi thành tham ái thì nay cảm xúc chuyền đổi thành trí 
tuệ. Tất cả những quy luật này đều là tự nó. Nó sanh, nó diệt. 
Chăng có ông Phật nào hay là ông thượng để nào bày ra cho 
nó hết. Tự nó sanh, nó diệt. 

Nếu các bạn chỉ cần đụng chạm một cái thành tố nào thôi trong 
này thì lập tức cái Thập nhị nhân duyên nó phát sinh liền. 
Không cần phải đủ 12 cái, không cần phải đủ vô minh. 

Chỉ cần các bạn xúc thôi, 12 nhân duyên xoay liền. 

Thí dụ, Xúc nơi mắt, nơi tay, nơi mũi thì lập tức 12 nhân duyên 
phát sinh liền. Chứ không cần đợi tới vô minh hay tham ái. Chỉ 
cần đụng chạm tới một trong 12 cái này thôi, thì vòng này nó 
xoay và tiếp tục sinh tử ưu bi khổ não. Nó có hệ thống điều 
hành riêng của nó, vì luật hễ mà đụng tới một cái là 12 cái nó 
xoay. Hệ thống điều hành của nó các bạn không thể nào phá 
được. 

Nguyên tắc của nó là 12 cái nhân duyên đều như mắc xích, 
không theo thuần tự, không theo thứ tự trước sau. Nhưng nếu 
các bạn bẻ gãy một cái mắc xích thôi, bất cứ cái mắc xích nào 
thì 12 cái nhân duyên đó đều bị gãy đồ, đều bị biến mắt. 

Sự quan sát thông thường của mọi người đều thấy chỗ vô minh. 
Vô minh thì làm cho Thân hành, Ý hành và đưa tới Tâm hành 
và đi vào trong cái hệ thống gọi là bộ nhớ, tức là cái ý thức. Và 
hễ có thức thì mơ mơ màng màng sự hiện hữu của ta, gọi là mơ 
một giấc mơ của ngã, của sự hiện hữu. 

Vì có thân và tâm, thông qua mắt, tay, mũi quy định; nên mình 
đang tự mình quy định cảnh giới mình đang sống. Và hễ có 
cảnh giới mình đang sống thì lập tức có cái ngã, có tôi đây, có 
chồng tôi, vợ tôi, nhà tôi, thân tôi, kiến thức của tôi, chủa của 


148 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


tôi. Cái gì cũng dính tới sự hiện hữu. Hễ có sự hiện hữu thì sợ 
mất. Đó là phản ứng đương nhiên. Hễ sợ hãi mất thì phải bảo 
thủ, tạo nghiệp. 

Tất cả nó đều thông qua 6 căn, và đưa vào 6 thức. Sáu thức thực 
sự không tồn tại, khi cái não chết là thức không còn, nhưng mà 
nó làm môi cho sự tái sanh. Tại sao vậy? Vì có thức cho nên 
tiếp tục muốn đụng chạm, muốn nhìn muốn nghe, muốn ngửi, 
muốn nêm. Có khát Ái nơi cái nghe, cái ngửi, cái nễm vì nghe, 
ngửi, nếm tạo nên những rung động. 

Thích hay không thích đều đưa tới sự rung động, do cái Xúc 
mà tạo nên cái Thọ. Các bạn đặt tên cho cái hiện tượng, vật, sự 
kiện thông qua mắt, tay, mũi các bạn va chạm. Và cái đó có cái 
ở ngoài và ở trong. Cái ly là ly ở ngoài nhưng lập tức vẫn có 
ly trong đầu của sư. Hai cái này có liên đới với nhau. Và nếu 
nước này trong, sẽ ưa thích. Kinh nghiệm đã dạy, nước trong 
sẽ có cảm khoái, ưa thích. Loại hành động như vậy gọi là hành 
động theo cảm xúc. Ngay lúc các bạn phản ứng theo sự cảm 
xúc như vậy các bạn đã tạo nên cái tham ái vì sự hiện hữu 
của mình. 

Khi các bạn có cái tham ái, các bạn muốn giữ nó thì bị nó 
chiếm hữu. Đó là giấc mơ chiêm bao, giả tướng. Cái đó sẽ đối 
ứng trở lại là không bao giờ hài lòng với những gì mình đang 
có. 

Các bạn sẽ không bao giờ chấm dứt được sinh tử. Tại vì các 
bạn không hiểu được cái nguồn của bên ngoài đưa vào bên 
trong. Tiếp tục phản ứng. Và những phản ứng đó được dịch ra 
là tham ái. Rất nhiều dịch giả dịch nó là tham ái, nhưng thực 
sự nó không phải tham ái; nó là phản ứng vô thức, xúc cảm 
cho những hiện tượng, sự rung động. Quy lại cuối cùng nó chỉ 
là những sự rung động và là Stress thôi, nhưng mà mình phản 


149 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


ứng lại vô thức không suy tư nên tiếp tục xây dựng nên và tiếp 
tục không bao giờ hài lòng. Tất cả đều không hài lòng, tại vì 
những sự xúc chạm đều đưa tới Stress, Vô thức phản ứng lại 
sự rung động là tạo nên stress và tiếp tục đi theo nó vì không 
bao giờ hài lòng. 

Ở trong não chúng ta có bộ phận tí xíu điều khiển chúng ta. Nó 
kiểm soát thân chúng ta bằng hoá chất, tất cả những hoá chất 
đó tác động lên hệ thống thần kinh rồi phản ứng lại trong não, 
tập ra thói quen. Khoa học đã chứng minh mỗi loại hóa chất sẽ 
phản ứng thành ra một loại hành động của con người. Cơ thê 
chúng ta đều bị kiểm soát bởi hoá chất, hoá chất từ nơi thở và 
ăn. Thở vô thức hay có ý thức qua mắt tai mũi lưỡi tác động 
nên tạo hoá chất. Càng thở vô thức, càng nhìn vô thức, càng 
xúc vô thức, hoá chất càng tiết ra. Và tạo ra khao khát tái sinh 
ngủ ngầm trong tâm. 

Cái gì kiểm soát hệ thống thần kinh ? Do điện chạy. Điện từ 
đâu? điện từ trên não. Cái gì gây ra cái điện đó? Là hoá chất. 
Nói vô minh thì khó hiểu lắm, nhưng thực sự nó là cái gì? Khi 
stress, có cái nguồn rung động, chúng ta đè nó xuống một cách 
vô thức thì gọi là vô minh. Tích lũy lại, nó làm cho những cái 
phản ứng thiếu hiểu biết, kém hiểu biết. 

Không huân tập thì sẽ không phân biệt được nảo là lợi, nào là 
bắt lợi, thế nảo là thiện thế nào là bất thiện. Và các bạn sẽ phản 
ứng lại một cách thiên cận, thiếu tư duy. Cơ thể nó tự động 
phản ứng như vậy. 

Và cuôi cùng nhìn cho kỹ những cái nguồn gây ra xúc động, 
chỉ là những cái nguồn năng lượng, ánh sáng âm thanh đều là 
nguồn năng lượng. 

Tất cả đều chỉ là sóng năng lượng. Khi mà có sóng vào, không 
tu tập, chúng ta sẽ phản ứng lại. 


150 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


Và không phân biệt được là có lợi hay không có lợi cho ta, cái 
gì là thiện pháp, cái gì là bất thiện pháp, thì lập tức phát sinh 
sự hiện hữu. Ta thấy đau khổ bởi sự có mặt của mình. Một loại 
có ý thức và một loại không ý thức, đáp ứng lại là có ý thức và 
không ý thức. 

Và khi các bạn thọ nhận cái sự rung động thì các bạn sẽ phản 
ứng có ý thức hay không có ý thức. Mà hễ có phản ứng đáp 
ứng thì lập tức các bạn rớt trở vào sự xác minh của hiện hữu 
và tái sinh. Có thức là cao cấp, vô thức là hạ cấp. Hạ cấp có 
thể tái sinh thành súc sinh. Cao cấp có thể tái sinh làm người. 
Nhưng tất cả đều dẫn các bạn trở lại tái sinh tại vì các bạn còn 
phản ứng. 

Khi các bạn phản ứng có thức hay không có thức, cao cấp hay 
hạ cấp đều dẫn tới sự tái sinh. Một đường dẫn tới súc sinh; một 
đường dẫn tới loài người thì cũng đều dẫn tới tái sinh. Chắc 
quý VỊ có nghe câu chuyện có một vị Bà-la-môn đi theo Đức 
Phật, mắng Ngài tối ngày, rủa xả tối ngày, Ngài không trả lời. 
Cuối cùng vị đó hỏi bộ ông điếc hay sao, ông có nghe tôi nói 
không? Và Đức Phật đã hỏi “nếu như ông có một món quà, 
ông tặng cho một người nào đó mà cái người nhận từ chối 
không nhận thì món quả thuộc về ai?” 

Khi chúng ta tiếp nhận, phản ứng lại cái nguồn tiếp nhận của 
các sự rung động thì lập tức Danh Sắc xuất hiện. Nếu chúng 
ta không phản ứng, Thức không có, Danh Sắc chấm dứt. Nếu 
chúng ta không đáp ứng, thì lập tức món quà trả lại, chấm dứt 
sinh tử. 

Tất cả những sự dao động bên ngoài đều tạo nên Stress. Mắt 
tay mũi lưỡi, ánh sáng âm thanh, mùi đều tạo nên Stress trên 
cơ thể. Có Stress quý vị mới nhận biết được. không có Stress 
quý vị không nhận biết được đâu. Và khi các bạn phản ứng lại 


151 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


cũng tạo nên Stress nữa. 

Khi các bạn phản ứng lại cái nguồn rung động từ bên ngoài 
thì lập tức nó tạo nên một khối rung động ngoại và nội đánh 
với nhau, như là nhỏi bột, đường, nhiều g1a vị, trộn với nhau 
rồi cuối cùng ra cái bánh, một cái cục nối với cái cục khác tạo 
ra một chuỗi dây của sự phản ứng. Và tất cả phản ứng stress 
đó nó làm cho cơ thể các bạn cuối cùng tạo dựng nên một cái 
gọi là chất nhiễm thê đặc thù của các bạn. DNA thay đổi theo 
Stress, nó không còn nguyên thuỷ nữa, và như vậy nó sẽ tạo 
nên một cái sự hiện hữu Danh, Sắc hiện hữu rất đặc thù không 
giống ai hết. 

Bởi vậy Đức Phật nói Đức Phật không năm trong quy luật này, 
không có phản ứng lại, không có thọ nhận trên những cái stress 
đó, cho nên hễ đủ điều kiện thì Đức Phật hiện ra, không có nhu 
cầu Đức Phật không hiện ra. 

Thế thì sự rung động ấy là điều kiện cho 12 nhân duyên phát 
sinh. Không có sự rung động không có I2 nhân duyên. Không 
có sự đáp ứng lại sự rung động, không có sự tái sanh. Sự chết 
tái sinh là sự đi chuyên những cái cảm thọ trong những sự rung 
động trong kiếp hiện tại đem đến một cái thân khác. 

Và khi các bạn sinh thì thực sự ra chỉ là sự xuất hiện của không 
gian và thời gian, tức là cảnh giới. Các bạn không sinh ở Mỹ, 
Phi Châu, hoặc sinh làm súc sinh thì là cảnh giới, cảnh giới đó 
quy định không gian và thời gian. 

Chúng ta phản ứng, đối ứng với không gian và thời gian thì nó 
thông qua mắt tai mũi xác nhận vị trí của chúng ta. Đàn ông 
đàn bà, chó mẻo, thông qua không gian và thời gian, phải có 
cảnh giới, nó mới so sánh được, rồi ta đặt tên ta, đây là nam, 
là nữ. 

Khi các bạn có hiện hữu thì lập tức thì bị Stress. đói quá không 


152 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


chịu được bẻn phản ứng là Stress. Khi các bạn là I đứa bé mới 
sanh, đứa bé nó không thích ăn sầu riêng, cái mùi khó chịu, rồi 
lớn lên ăn thì ghiền nó, không ăn thì nhớ nó. Thay vì sầu riêng 
thì quan hệ nam nữ nó có khác gì đâu. Hồi nhỏ có biết gì về nó 
đâu, nhưng lớn lên quan hệ một lần rồi thích quá, rồi ghièn, rồi 
nghiện, không có thì nhớ, như thế thôi. 

Chúng ta đang đối ứng cái stress do chính chúng ta tạo, thật ra 
chỉ là sự rung động. Bởi vì có sự hiện hữu, phản ứng đến các 
tác động bên ngoài, mà phản ứng thì phản ứng nội tâm. Những 
phản ứng đều tạo nội kết ở trong tâm mà các bạn không biết. 
Khi các bạn qua thế giới mới không có mang theo cái gì đâu, 
chỉ mang theo cái thói quen mà mình đã huân tập, đối ứng với 
cái stress đó thôi, vì nó là dạng năng lượng. Nó rung, nó tiếp 
tục, khi cái thân này bỏ rồi, cái rung nó vẫn còn, dạng sóng đi 
tiếp tục nữa, và mình đã huân tập dạng sóng đó thì mình sẽ đi 
theo nó. 

Khi các bạn tu tập phản ứng lại, dẫu là tích cực phân biệt thiện 
ác đi chăng nữa, mà có tính cách tích cực thì tạo nên cái năng 
lượng phản ứng. Khi các bạn phản ứng lại bất chấp tiêu cực 
hay tích cực đều phát sinh ra năng lượng. Có sự chọn lựa, thì 
các bạn trở vào đây đi tiếp. Thân bỏ rồi nhưng năng lượng còn, 
nên tái sinh là tái sinh năng lượng, không tái sinh nguyên. cái 
thân này... Đừng có mong kiếp sau con gặp lại cha con, chồng 
con sống một kiếp nữa. Nó quay lại nhưng nó thay đổi, tăng 
trưởng cái rung động và đối ứng với cái stress. Và khi nó trở 
lại, nguồn năng lượng chết mà nó tạo ra đã được huân tập theo 
thói quen và cái năng lượng ở bên ngoài cảnh giới, hai cái đó 
nó hoà nhập vào với nhau đề nó thay đổi. Nếu nó cùng tần số, 
thì nó đi theo cái đó. 

Nếu các bạn không kiểm soát được cái nguồn stress, rung động, 


153 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


các bạn sẽ phản ứng lại cái tần số đó. Điều đó dẫn tới sự chuyền 
đổi đề hoà hợp với cảnh giới mới tái sinh. 

Thí dụ hằng ngày quý vị đều ưa thích ăn nhiều, lúc nào ngồi 
cũng nhớ đến ăn, khao khát ăn, những cái đó tạo nên sự rung 
động, tạo nên năng lượng của sự phản ứng; bạn chết và trở lại, 
nó quen tần số rung động như vậy rồi thì nó sẽ phù hợp với tần 
số rung động như vậy thôi, tức là cảnh giới của ngạ quỷ. 
Cùng tần số thì phù hợp với nhau. 

Luật lượng tử đã chứng minh, nếu lấy ra 1 âm tử đem tới 100 
ngàn km, khi thả ra thì nó quay trở lại cái nguyên tử vì nó cùng 
tần số với nhau. 

Khi các bạn ăn uống phản ứng có tâm như súc sanh, thì khi 
chết sẽ vào cảnh giới súc sinh tại vì tần số súc sinh cùng như 
vậy. 

Ngược lại, nếu có vào rồi, nhận biết các sự rung động nhưng 
mà không phản ứng, thì phá huỷ sự kết cấu, tức là không gom 
lại, tách rời ra, và không phản ứng. 

Khi các bạn tu tập, nghe và thấy không phản ứng, tách bạch cái 
tôi với sự phản ứng đó thì lâu ngày trong tâm các bạn không 
còn các sự nội kết và không có phản ứng, không tạo năng 
lượng, không dính mắc. Như vậy nghĩa là các bạn ra khỏi vòng 
sinh tử luân hồi. 

Các bạn sẽ không còn nằm trong quỹ đạo của 6 đường nữa. 
Ngạ quỷ, súc sanh, người, Chư thiên, A-tu-la, địa ngục... Các 
bạn không còn nằm trong 6 cảnh giới đó nữathì gọi là đi ra, 
không còn tái sinh nữa. Thế thì sau khi ra mà không nằm trong 
cảnh giới thì đi đầu? 

Đức Phật đã nói, tất cả mọi nơi Tam thiên, Đại thiên thế giới 
đều là cảnh giới. Không có cái nào không phải là cảnh giới. 
Cho nên ra khỏi 6 đường thì đi đâu? Phải đi tới cảnh giới nào 


154 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


đó chứ? 

Đức Phật có cảnh giới của Đức Phật chứ không phải không 
có, khi Đức Phật động não, có sự động một chút xíu, là lập tức 
Ngài tạo ra cảnh giới của Ngài. Hay cảnh giới này, cảnh giới 
kia thì xuất hiện các vị Phật, nếu ngài không có phản ứng thì 
không có cảnh giới gì hết. Nơi mà không có một tác nhân sinh 
ra cảnh giới gọi là Niết Bàn, đó là đất Phật. Khi Đức Phật có ý 
muốn là có cảnh gIỚI liền. 

Đừng nghĩ Phật biến mất, giống như ánh sáng và bóng ! tối. Các 
bạn bật đèn lên, thấy các cảnh gIỚI sáng tối cũng giống như 
Phật, ngài nghĩ là có cảnh giới liền. 

Giáo pháp của Đức Phật tức là trí tuệ. Nếu các bạn thâm thấu 
tiếp nhận được thì các bạn vào trong cảnh giới của Phật. Lúc 
bấy giờ các bạn hiểu Phật là gì. Còn bây giờ mường tượng ra 
ông Phật như thế này có tóc không có tóc, toàn là tạo dựng. 
Xin kết thúc bài hôm nay với mượn 1 câu bên Thiên chúa giáo 
“Thượng để tạo ra loài người”, nhưng chân lý vẫn là chính là 
não của loài người tạo ra thượng đề, ông thượng đề kiểu này 
kiểu kia, tuỳ theo cảm xúc của mình. 

Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Quan Âm, là sản phẩm từ não 
của quý vị. Không có một Đức Phật không nằm trong Danh 
Chế Định của chúng ta. 

Ở trong môi trường người ta rất hung đữ thì Đức Phật thị hiện 
ra người nữ là Đức Phật Quan Âm để giáo hoá chúng sanh. 
Đức Phật Thích Ca, Quan Âm, A Di Đà là những Phật đáp ứng 
lại những điều kiện ở trong cảnh giới cụ thể nào đó. nhưng 
người ta phân biệt rồi đau khô. 

Nếu các bạn phá một cái chấp, bất cứ cái nào là các bạn phá 
chuỗi sinh tử đó. Phá cái Thức, cái Danh Sắc đi. Danh Sắc dễ 
phá tại vì nó là thân, cứ quán 32 thê trược, thùng phân biết 


155 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


đi, thúi, phá được là xong. Thời Đức Phật có người quán bộ 
xương. Ngài thấy một gái xinh đẹp đang ca hát, lại thấy người 
con gái đó đang cười. Ngài quán và chỉ thấy là 1 bộ xương 
đang cười, ngay lập tức Ngài chứng A La Hán. 


156 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


Bài 1: THIÊN HƠI THỞ ............................ 4 
MINDFULNESS IN MEDIATION 

Bài 2: THÂN NÀY VÍ XẺ LÀM ĐÔI ................ 17 
Bài 3: TÔI ĐI TÌM CÁI TÔI ĐANG LÀ............... 30 
Bài 4: MA QUYÊN RŨ TRONG LÚC HÀNH THIEN.. .46 
Bài 5: BƯỚC ĐẦU LOẠI BỎ TÀ KIẾN.............. sử 
Bài 6: TỪ ĐẦU ĐÉN ĐI VỀ ĐẦU.................. 67 
Bài 7: NHÂN QUÁ PHÂN BIỆT ................... 90 
Bài §: CHÁNH NIỆM TRONG THIỆN TUỆ VIPASSANA. . 
mố ca. cac n5 ai 105 
Bài 9: CÁC BƯỚC CĂN BẢN CÂN THIẾT TRONG 
THIÊN TUỆ ĐỀ GIẢI THOÁT..................... 117 


157 - KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 


¬^ - 'V Na: IEITT`N) T¬X] can 
] \Ì I1L Mà. [H ) ') Đ À 
N ÑNN G ryÄ 
© _ ` O 
>-/^8. ] Ộ: 7 4a Nơi! xe An 
V0/0)02441)0)2 
LÌ Á LÌ đdÌ 


<” 


DSIt€ %.ÄW,, LUC: aíN: 
Facebook: Tuệ Tâm Thiền Thư Quán 
Email: tuetamthienthuquan()yahoo.com 
Điện thoại: 0963715342 


